NGUYỄN NGỌC DŨNG - NGUYÊN ngọc kiên 


Hình học 11 

PHAN 1: QUAN HỆ SONG SONG 


ổ 



■ Tóm tắt giáo khoa 

■ Các dạng toán thường gặp 

■ Phương pháp giải toán 


I Bài tập cơ bản 

■ Bài tập nâng cao 

■ Bài tập trắc nghiệm 


(Tài liệu được phát hành tại Nhóm TOÁN QUẬN 7 — fb.com/groups/toanquan7/) 



























































































LỜI MỞ ĐẦU 


Nhằm giúp các em học sinh học tốt bộ môn hình học 11, nhóm chúng tôi biên soạn ebook 

"Hình học 11". 

0 phần 1 này, chúng tôi tổng hợp kiến thức, phương pháp giải toán và bài tập tham khảo của 
phần "Quan hệ song song". Đây là phần kiến thức cơ bản và là nền tảng đế các em học sinh bắt 
đầu bước chân vào "Hình học không gian". 

Trong quá trình biên soạn tài liệu, dù đã cố gắng hết sức nhưng không tránh khỏi những sai 
sót, rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn đọc gần xa đe bộ sách hoàn thiện hơn 
nữa. 

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: 

Địa chỉ rnail: nguyenngocdungl234@gmail.com 

Facebook: https: //www. facebook.com/ngocdung. nguyên.14268 

Hãy tham gia Nhóm TOÁN QUẬN 7 - https://www.facebook.com/groups/165647350665705/ 
để được tải tài liệu THCS và THPT miễn phí. 


3 


Muc luc 


Lời mở đầu 3 

Chương 2 ĐƯỜNG THANG và mặt phang trong không gian, quan 

HỆ SONG SONG 7 

§1. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THANG VÀ MẶT PHANG. 7 

1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ HÌNH KHÔNG GIAN . 7 

2 BIỂU DIÊN MỘT HÌNH KHÔNG GIAN NHƯ THẾ NÀO?. 8 

3 MỘT MẶT PHẲNG được xác định như thế NÀO?. 8 

4 CÁC TÍNH CHẤT THỪA NHẬN TRONG KHÔNG GIAN . 9 

5 HÌNH CHÓP. 10 

6 MỘT SỐ LƯU Ý KHI HỌC HÌNH KHÔNG GIAN. 11 

7 BÀI TẬP Tự LUẬN . .. 11 

Dạng 1: Xác định giao tuyến của hai mặt phang. 11 

Dạng 2: Xác định giao điểm của đường thắng và mặt phang. 14 

8 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM . 19 

Dạng 1: Hình biến diễn không gian và các tính chất thừa nhận. 19 

Dạng 2: Giao tuyến của hai mặt phang và thiết diện. 21 

Dạng 3: Giao điểm của đường thẳng và mặt phang. 23 

Dạng 4: Ba điểm thắng hàng và các bài toán khác. 24 

§2. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG. HAI ĐƯỜNG THANG CHÉO NHAU . . 27 

1 LÝ THUYẾT. 27 

2 LUYỆN TẬP. 29 

3 BÀI TẬP Cơ BẢN. 30 

4 BÀI TẬP NÂNG CAO. 30 

5 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM .^. 32 

§3. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG MẶT PHANG. 41 

1 LÝ THUYẾT. 41 

2 LUYỆN TẬP. 43 

3 BÀI TẬP Cơ BẢN. 45 

4 BÀI TẬP NÂNG CAO. 46 

5 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM . 47 

§4. HAI MẶT PHANG song song. 55 

1 LÝ THUYẾT. 55 

2 LUYỆN TẬP . ; . 56 

3 BÀI TẬP Cơ BẢN. 58 

4 BÀI TẬP NÂNG CAO. 58 

5 CÂU HỎI LÝ THUYẾT. 60 

6 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM . 63 

Dạng 1: Xét sự song song của hai mặt phang. 63 

Dạng 2: Thiết diện song song vói một mặt phang cho trước. 64 

Dạng 3: Xét sự song song của hai mặt phang. 64 


4 








































* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


Dạng 4: Thiết diện song song với một mặt phẳng cho trước. 66 

Dạng 5: Xét sự song song của hai mặt phang. 67 

Dạng 6: Thiết diện song song với một mặt phang cho trước. 68 

§5. PHÉP CHIẾU SONG SONG. HÌNH BIÊU DIÊN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN 69 
§6. ÔN TẬP CUỐI CHUÔNG. 76 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 5/18 










<É> Quan hệ song song Thầy NGUYÊN ngọc dũng 


ITel: 0976 071 9561 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 6/78 





Chương 2 


ĐƯỜNG THĂNG VÀ MẶT PHĂNG 
TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ 
SONG SONG 

§1. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THANG và mặt phang 

1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ HÌNH KHÔNG GIAN 

ị\ị kí hiệu mặt phang: 

- Biếu diễn một mặt phang trong không gian: 




- Ký hiệu: mp(a) hoặc (a). 

Điếm thuộc đường thắng và điếm không thuộc đường thắng: 

A 

A d 


d 


A G d 


Aệd 


dí Điểm thuộc mặt phẳng và điểm không thuộc mặt phẳng. Đường thẳng nằm trong 
mặt phang và đường thắng cẳt mặt phang: 



A G (cc) 

B e (a) 

2 . c e d => c e (a) 


1 . 


d c (a) 



thẳng d và mặt phẳng (a). 


7 











<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


2 BIỂU DIỄN MỘT HÌNH KHÔNG GIAN NHƯ THE NÀO? 

Khi vẽ một hình không gian ta tuân thủ các quy tắc sau: 

- Đường thắng thì vẽ đường thắng; đoạn thắng thì vẽ đoạn thắng. 

- Hai đường thắng song song thì vẽ song song; hai đường thắng cắt nhau thì vẽ cắt nhau. 

- Hình vẽ phải giữ nguyên quan hệ thuộc giữa điếm và đường thắng. 

- Dùng nét vẽ liền để vẽ đường nhìn thấy và nét đứt đoạn vẽ cho đường bị che khuất. 

- Một hình có đáy là hình vuông; hình thoi; hình chữ nhật; hình bình hành thì đều vẽ là hình bình 
hành và góc nhọn của hình bình hành nên vẽ < 45°. 


MINH HỌA 



Hình biểu diễn của hình lập phương 
(Hình có 6 mặt là hình vuông) 




Hình biểu diễn của một hình chóp tam giác 
(Hay hình biểu diễn của một tứ diện) 


3 MỘT MẶT PHẲNG được xác định như the nào? 

/h Ba điếm không thắng hàng xác định một măt phang: 



Kí hiệu: mp(ABC) 

/h Một đường thắng và một điếm không thuộc đường thẳng xác định một mặt phang: 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 8/78 

























Tính chất 3 Tính chất 2 Tính chất 1 


* Quan hệ song song * Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 



Kí hiệu: mp(d , A) 


Hai đường thẳng cắt nhau xác định một mặt phẳng: 



Kí hiệu: mp(a , b ) 


Chú ý: Trong hình không gian để kết luận hai đường thẳng cắt nhau thì phải xem chúng đa cùng 
nằm trong một mặt phang chưa. (Học sinh phải thật chú ý điều quan trọng này) 


4 CÁC TÍNH CHẤT THỪA NHẬN TRONG KHÔNG GIAN 

% Tính chất 1: 

Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. 


A B d 

/h Tính chất 2: 

Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng. 




/k Tính chất 3: 

Tồn tại bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 9/78 















<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


s 

* 

II \ 

/1 V 
/1 ' 





'<íữ 

£ 

o 

s 

H 


/Ìn Tính chất 4: 

Nếu một đường thẳng d, có 2 điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng (a) thì đường thẳng d 
nằm trong mặt phắng (a). Suy ra mọi điểm của đường thắng d đều thuộc mặt phang (a). 


Vậy < ^ => M e (a). (Quan trọng) 

\dc(a) 



'<íữ 

CJ 

£ 

H 


/h Tính chất 5: 

Nếu hai mặt phang phân biệt có một điểm chung A thì chúng có một điểm chung B khác 
nữa. 

"S" Suy ra: Nếu cắt nhau thì hai mặt phang phân biệt (a) và (/3) sẽ cắt nhau theo một đường 
thắng d gọi là giao tuyến. Giao tuyến d sẽ chứa tất cả điếm chung của hai mặt 
phang. 



«5 

'<cữ 

£ 

o 


H 


/h Tính chất 6: 

Trên mỗi mặt phẳng, các kết quả trong hình học phẳng đều đúng. 


5 HÌNH CHÓP 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang ỉ 0/78 


















* Quan hệ song song * Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


- Hình chóp là hình không gian có một mặt phẳng đáy là một đa giác và một điểm không 
thuộc đáy gọi là đỉnh. 

- Nếu hình chóp có đáy là tam giác, tứ giác,... thì ta gọi là hình chóp tam giác, hình chóp 
tứ giác ... 

- Kí hiệu hình chóp là: Đỉnh. Đa giác đáy 

- Ví dụ: Hình chóp tứ giác S.ABCD 

Đỉnh 



-Tứ diện là một hình chóp tam giác nhưng không phân biệt đỉnh (các em sẽ hiểu ro điều 
này khi học tứ diện đều và hình chóp tam giác đều). 


6 MỘT SỐ LƯU Ý KHI HỌC HÌNH KHÔNG GIAN 


- Khi vẽ hình không gian nên hạn chế góc vẽ mà có nhiều nét đứt trong một hình. 

- Học sinh thường nghĩ hai đưòng thắng xiên xiên khi kéo dài sẽ cắt nhau, đây là cách nghĩ 
trong hình học phang còn trong hỉnh không gian hai đường thắng chỉ cắt nhau khỉ 
chúng củng nằm trong một mặt phang và không song song. 

ES” Ví dụ: Trong hình chóp S.ABCD như trên thì AB cà CD cắt nhau còn SA và CD hay 
AD và SB thì không cắt nhau ... 

- Học sinh sai khi kí hiệu "đường thắng d nằm trong mp(«)" là d G (o) mà phải viết đúng 

là d c (o). 

- Nếu đường thắng d không nằm trong mp(«) thì ta kí hiệu là: d / (a). 


7 BÀI TẬP Tự LUẬN 

Dạng 1: Xác định giao tuyến của hai mặt phang 


A. PHƯƠNG PHÁP: 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang ỉ 1/78 










<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


Hai mặt phẳng phân biệt (a) và (/3 ) nếu có điểm chung sẽ cắt nhau theo một đường thẳng 
d gọi là giao tuyến. Giao tuyến d sẽ chứa tất cả điểm chung của hai mặt phang. Kí hiệu: 
d — (a) n (/3). 


Giao tuyến d — đường thắng AB. 


1. Phương pháp: 

Y Tìm hai điếm chung của (a) và (/3). 

Y Nối hai điểm chung đó lại ta được giao tuyến cần tìm. 

2. Cách tìm điếm chung của hai mặt phang: 

^ Nếu điểm chung có sẵn thì ta chỉ cần chỉ ra. 

Y Nếu điểm chung chưa có sẵn, ta tìm đường thắng a c (a); đường thắng b c (/3) sao cho 

a cắt b tại một điếm (Muốn vậy a và b phải đảm bảo cùng nằm trong một mặt 
phang thứ ba nào đó) thì điếm đó là điểm chung của hai mặt phang. 

B. LUYỆN TẬP: 

Bài 1: Cho AABC và điếm s không nằm trong mp (ABC). Gọi M, N là trung điếm của AB và 
BC. Tìm (SAN) n (SMC). 



Bài 2: Cho bốn điểm Ẩ, 5, C, -D không đồng phẳng. Gọi I, K là trung điểm của AD và BC. 
a) Tìm (IBC ) n (KAD). 


b) Lấy M e AB và JVe AC. Tìm ỰBC ) n ( DMN ). 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 12/78 































* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


c. BÀI TẬP CỦNG CỐ: 

Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thang có đáy lớn là AB. 

a) Tìm (SBC) n (SAD). b) Tìm (SAC) n (SBD). 

Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành. Lấy điểm M G AB và N G sc. 

a) Tìm (ABN) n (SMC). b) Tìm (DMN) n (SBC). 

Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là tứ giác không có cạnh đối song song. Gọi M là một 
điếm thuộc miền trong của A SCD. 

a) Tìm (SBC) n (SAD). b) Tìm (SAC) n (SBD). c) Tìm (SBM) n (SAC). 

Bài 4: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, I là ba điểm lần lượt nằm trên các cạnh AB, AC và AD. 
Gọi E là một điểm thuộc miền trong của A BCD. 

a) Tìm (IBC) n (DMN). b) Tìm (MNE) n (ABE). 

D. BÀI TẬP NÂNG CAO: 

Tìm giao tuyến của hai mặt phang (dạng 1): 

Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD , đáy là tứ giác ABCD có AB cắt CD tại E, AC cắt BD tại F. 

a) Tìm giao tuyến của ( SAB ) và ( SCD ); của (SAC) và ( SBD ). 

b) Tìm giao tuyến của (SEF) với các mặt phang ( SAD ) và (SBC). 

Bài 2: Cho tứ diện ABCD. Lấy M trên đoạn AB, điểm N trên đoạn AC. điểm / nằm trong mặt 
phang ( BCD ). Giả sử MN không song song với BC. Tìm giao tuyến của (MNI) với các mặt 
phẳng (BCD), ( ABD ), (ACD). 

Bài 3: Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD và BC. 

a) Tìm giao tuyến của (IBC) và (JAD). 

b) M là một điểm trên cạnh AB , N là một điểm trên cạnh AC. Tìm giao tuyến của (IBC) và 
(DMN). 

Bài 4: Cho tứ diện ABCD , M là một điểm bên trong tam giác ABD, N là một điểm bên trong 
tam giác ACD. Tìm giao tuyến của 2 mặt phang: 

a) (AMN) và (BCD). b) (DMN) và (ABC). 

Bài 5: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm 
của SB,SD. p là một điếm trên sc và SP > PC. Tìm giao tuyến của (MNP) với các mặt 
(SAC ), (SAB), (SAD) và (ABCD). 

Bài 6: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành tâm o. M, N, p lần lượt là trung điếm của 
BC, CD , SO. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (MNP) với các mặt phẳng (SAB), (SAD), (SBC) 
và (SCD). 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 13/78 















<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


Dạng 2: Xác định giao điếm của đường thắng và mặt phắng 


A. PHƯƠNG PHÁP: 


Đường thắng a cắt mp{à) tại một điểm M. Điểm M đó gọi là giao điểm của đường thắng a và 
mp(a). Kí hiệu: a n (a) = M. 

1. Phương pháp: Ta đi tìm một đường thẳng b nào đó nằm trong mặt phang (a) mà b cắt đường 
thắng a tại một điếm M. Khi đó: M = a n (a). 





2. Trong trường hỢp đường thắng b chưa có săn ta có thế dựa vào phương pháp sau 
đế tìm giao điếm: 

^ Bl: Dựa vào hình vẽ xác định một mặt phang chứa đường thắng a. 

=*> Giả sử xác định được mp(/3) chứa a. 

^ B2: Xác định giao tuyến của rap(a) và mp(ổ). 

i Giẩ sử (o) n (/?) = b. y 

Y B3: Xác định giao điếm của đường thắng a và giao tuyến b. 

=£> Do a và b cùng nằm trong rnp(/3) nên a n b = M. 

Kết luận: M G a; M Ễ ỉ) c (a). Vậy M = a n (a). 

3. Phương pháp chứng minh ba điếm thắng hàng hoặc ba đường thắng đồng quy: 

+ Đe chứng minh ba điểm thắng hàng, ta chứng minh chúng củng thuộc giao tuyến 
của hai mặt phang nào đó. 

Đe chứng minh ba đường thắng a, b, d đồng quy, ta thực hiện như sau: 

t Bl: Xác định giao điếm M = a nb. 
t B2: Xét xem d là giao tuyến của hai mặt phang nào. 

=£> Giả sử d = (à) n Ụ3). 
f B3: Chứng minh M É (a) vàMe (/ 3 ). 

""*• Kết luận: a, b, d đồng quy tại M. 

4. Thiết diện của hình chóp và mặt phang: 

+ Thiết diện của hình chóp và mặt phang (a) là đa giác giới hạn bởi các đoạn giao tuyến của (a) 
với các mặt của hình chóp (nối các giao điếm của (a) với các cạnh của hình chóp). 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang ỈẬ/78 








* Quan hệ song song * Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 



D («) n (SCD) = PQ 
(a) n (SAD) = QM t 

=>■ thiết diện tạo bởi (a) và hình chóp 
S.ABCD là tứ giác MNPQ. 


Ta có: 


c 


B. LUYỆN TẬP: 

Bài 1: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N là trung điểm của AC, BC. Lấy điểm p thuộc BD sao cho 
BP > PD. 

a) Tìm CD n (MNP). 


b) Tìm (MNP) n (ACD). 


Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là một hình thang (AB II CD). Lấy M G SD. Gọi o 
là giao điếm hai đường chéo, 
a) Tìm SO n (MBC). 


GV chuyên toán tại Quận 7 Đăng kí học: 0976 071 956 Trang 15/78 




























<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN ngọc dũng 


Tel: 0976 071 956 


b) Tìm SA n (MBC). 


Bài 3: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N là trung điểm của AB, CD. Lấy điểm p 6 AD (PA / PD). 
a) Tìm ( PMN ) n (BCD). 


b) Tìm BC n ( PMN ). 


c. BÀI TẬP CỦNG CỐ: 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 16/78 













































* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là tứ giác không có các cặp cạnh đối nào song song. 
Gọi M là trung điểm của sc. 

a) Tìm N = SD n ( MAB ). 

b) Gọi o — AC n BD. Chứng minh ba đường thẳng so, AM, BN đồng quy. 

Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là một tứ giác lồi. Gọi M là điểm thuộc miền trong 
A SCD. 

a) Tìm N = CD n (SBM). b) Tìm / = BM n (SAC). c) Tìm p = sc n ( ABM ). 

Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi N là một điểm trên 
đoạn sc sao cho CN — 2 SN. 

a) Tìm / = AN n ( SBD ). b) CMR: / là trung điểm của so. 

Bài 4: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thang (AB II CD). Lấy điểm M trên SA, N 
trên SB và p trên sc sao cho MN cắt AB tại E, NP cắt BC tại F và MP cắt AC tại G. Gọi 
o là giao điểm hai đường chéo của đáy. 

a) Tìm giao điểm của so và (MNP). b) CMR: ba điểm E, F, G thẳng hàng. 

Bài 5*: Cho tứ diện ABCD. Gọi I,K là trung điểm của AB và CD. J là một điểm trên đoạn 
AD sao cho AD — 3 JD. 

a) Tìm giao điểm F của IJ và ( BCD ). 

b) Tìm giao tuyến d của hai mặt phẳng ( IJK) và (ABC). 

c) CMR: ba đường thẳng AC, KJ và d đồng quy. 

d) Gọi o là trung điểm IK và G là trọng tâm tam giác BCD. CMR: ba điểm A, o, G thẳng hàng. 

Bài 6: Cho tứ diện ABCD. Gọi E,F,G là các điểm trên AB,AC,BD sao cho EF không song 
song vói BC và EG không song song với AD. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phang (EFG) và (BCD). 

b) Tìm các giao điểm R và s của AD và CD với (EFG). 

c) CMR: ba điểm F, s, R thắng hàng. 

D. BÀI TẬP NÂNG CAO: 

Tìm giao điểm của đường thắng và mặt phang: 

Bài 1: Cho tứ diện ABGD, trên AC và AD lần lượt lấy các điểm M, N sao cho MN không song 
song với CD. Gọi o là một điếm bền trong tam giác BCD. 

a) Tìm giao tuyến của (OMN) và (BCD). 

b) Tìm giao điểm của BC và BD vói mặt phẳng (OMN). 

Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD, M là một điểm trên cạnh bên sc. 

a) Tìm giao điểm của AM và (SBD). 

b) Gọi N là một điểm trên cạnh BC, tìm giao điểm của SD và (AMN). 

Bài 3: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BC. K là một điểm trên 
cạnh BD và không trùng với trung điếm của BD. Tìm giao điếm của CD và AD với mặt phang 
(MNK). 

Bài 4: Cho tứ diện ABCD, M và N là hai điểm lần lượt trên AC và AD. o là một điểm bên 
trong tam giác BCD. Tìm giao điếm của: 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 17/78 





<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


a) MN và (ABO) . 


b) AO và ( BMN ). 


Bài 5: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình thang, cạnh đáy lớn AB. Gọi I, J, K là ba điểm trên 
SA, AB, BC theo thứ tự đó. 

a) Tìm giao điểm của IK với ( SBD ). 

b) Tìm các giao điểm của mặt phẳng (IJK) với SI) và sc. 

Bài 6: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SCI. 

a) Tìm giao điểm / của AM với ( SBD ). Chứng minh IA = 2 IM. 

b) Tìm giao điểm F của SD với ( ABM ). Chứng minh F là trung điểm của SD. 

c) Gọi N là một điểm tùy ý trên cạnh AB. Tìm giao điểm của MN với ( SBD ). 

Chứng minh ba điểm thẳng hàng; ba đường thẳng đồng quy: 

Bài 7: Cho mặt phang (a) và ba điểm A,B,C không thắng hàng ở ngoài (a). Giả sử các đường 
thẳng BC, CA, AB lần lượt cắt (a) tại D, E, F. Chứng minh D, E, F thẳng hàng. 

Bài 8: Cho tứ diện ABCD. Gọi E,F,G lần lượt là ba điểm trên ba cạnh AB,AC,BD sao cho 

EF cắt BC tại I, EG cắt AD tại H. Chứng minh CD, IG, HF đồng quy. 

Bài 9: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi I, J là hai điểm cố định trên SA và sc với SI > IA và 
SJ < JC. Một mặt phang (o?) quay quanh IJ cắt SB tại M, SD tại N. 

a) Chứng minh IJ, MN, SO đồng quy; (O là giao điểm của AC và BD ). Suy ra cách dựng điểm 
N khi biết điểm M. 

b) AD cắt BC tại E, IN cắt MJ tại F. Chứng minh S, E, F thẳng hàng. 

c) IN cắt AD tại P,MJ cắt BC tại (). Chứng minh PQ luôn đi qua một điểm cố định khi (q:) 


thay đổi. 


Tìm thiết diện: 

Bài 10: Cho tứ diện ABCD. Gọi H,K lần lượt là trung điếm các cạnh AB,BC. Trên đường 
thắng CD lấy điếm M sao cho KM không song song với BD. Tìm thiết diện của tứ diện ABCD 
với mặt phang ( HKM ) trong các trường hợp sau: 


a) M nằm giữa CI và Ỉ). 


b) M nằm ngoài đoạn CD. 


Bài 11: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành tâm o. Gọi M, N, I là ba điểm lấy trên 
AD,CD, SO. Tìm thiết diện của hình chóp với mặt phang ( MNI ). 

Bài 12: Cho tứ diện đền ABCD, cạnh bằng a. Kéo dài BC một đoạn CE — a. Kéo dài BD một 
đoạn DF — a. Gọi M là trung điếm của AB. 

a) Tìm thiết diện của tứ diện với mặt phẳng ( MEF ). 

b) Tính diện tích thiết diện. 

Bài 13: Cho hình chóp S.ABCD, M là một điểm trên cạnh SC, N và p lần lượt là trung điểm 
của AB và AD. Tìm thiết diện của hình chóp vói mặt phang (MNP). 

Bài 14: Cho hình chóp S.ABCD. Trong tam giác SBC lấy một điểm M, trong tam giác SCI) 
lấy một điểm N. 

a) Tìm giao điểm của MN với ( SAC ). 

b) Tìm giao điểm của SC với (AMN). 

c) Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi (AMN). 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 18/78 





* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


8 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Dạng 1: Hình biến diễn không gian và các tính chất thừa nhận 

Câu 1. Cho điểm A thuộc mặt phẳng (P). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? 
A.Ac(P). B.Ãe(P). C.Aệ(P).' D .Á</(P). 

Câu 2. Trong các khắng định sau, khắng định nào sai? 

A. Qua hai điểm phân biệt có một và chỉ một đường thắng. 

B. Qua ba điểm phân biệt có một và chỉ một mặt phẳng. 

c. Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung chứa tất 
cả các điểm chung của hai mặt phang đó. 

D. Bốn điểm phân biệt luôn cùng thuộc một mặt phẳng. 

Câu 3. Trong mặt phang (a), cho bốn điểm A, B, ơ, D trong đó không có ba điểm nào thẳng 
hàng. Điếm s ị (o). Có bao nhiêu mặt phang tạo bởi s và hai trong bốn điếm nói trên? 

A. 4. B. 5. c. 6. D. 8. 

Câu 4. Cho 5 điểm A, B, c, D, E trong đó không có 4 điểm nào ở trên một mặt phẳng. Hỏi có 
bao nhiêu mặt phang tạo bởi 3 trong 5 điếm đã cho? 

A. 10. B. 12. c. 8. D. 14. 

Câu 5. Trong không gian, một hình chóp bất kì có ít cạnh nhất bao nhiêu cạnh? 

A. 3. B. 4. c. 5. D. 6. 

Câu 6. Hình chóp ngũ giác có số mặt và số cạnh là 

A. 5 mặt và 5 cạnh. B. 6 mặt và 5 cạnh. c. 6 mặt và 10 cạnh. D. 5 mặt và 10 cạnh. 

Câu 7. Hình chóp lục giác có tất cả bao nhiêu cạnh (gồm cạnh bên và cạnh đáy)7 

A. 6. B. 7. c. 12. D. 21. 

Câu 8. Trong hình học không gian, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Điếm luôn luôn phải thuộc mặt phang . 

B. Điểm luôn luôn không thuộc mặt phẳng. 

c. Điểm vừa thuộc mặt phẳng đồng thời vừa không thuộc mặt phẳng. 

D. Điểm có thể thuộc mặt pliẳng, có thể không thuộc mặt phẳng . 

Câu 9. Theo các quy tắc vẽ hình biểu diễn trong không gian, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Hình biểu diễn của một hình tròn thì phải là một hình tròn. 

B. Hình biếu diễn của một hình chữ nhật thì phải là một hình chữ nhật, 
c. Hình biếu diễn của một tam giác thì phải là một tam giác. 

D. Hình biểu diễn của một góc thì phải là một góc bằng nó. 

Câu 10. Trong hình học không gian, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Qua ba điếm xác định một và chỉ một mặt phang. 

B. Qua ba điểm phân biệt xác định một và chỉ một mặt pliẳng. 

c. Qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng xác định một và chỉ một mặt phẳng. 

D. Qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng xác định một mặt phẳng. 

Câu 11. Trong các khắng định sau, khắng định nào sai? 

A. Qua ba điếm không thắng hàng xác định duy nhất một mặt phang. 

B. Qua một đường thẳng và một điểm không thuộc nó xác định duy nhất một mặt phẳng. 
c. Qua hai đường thẳng xác định duy nhất một mặt phẳng. 

D. Qua hai đường thẳng cắt nhau xác định duy nhất một mặt phẳng. 

Câu 12. Trong không gian, mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. Bốn điếm nào cũng không đồng phang. B. Có nhiều nhất ba điếm không đồng phang, 
c. Có ít nhất bốn điếm không đồng phang. D. Ba điểm nào cũng không đồng phang. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 19/78 





<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


Câu 13. Khi kí hiệu mặt phẳng. Cách ghi nào sau đây là sai? 

A. rnp(p). B. (Q). c. mp (A,B,C). 

Câu 14. Cho các hình ve sau: 




Hình (2) 



D. Mặt phang (a). 



A. Hình (1) và hình (2). 
c. Hình (1) và hình (3). 


B. Hình (1), hình (2) và hình (3). 
D. Hình (1), hình (3) và hình (4). 


Câu 15. Cho hình ve sau, biết rằng các điểm N, p, Q lần lượt nằm trên phần kéo dài của các 
cạnh BC, AB , AC và điểm M. 



Điểm nào sau đây không thuộc mặt phẳng (ABC)? 

A. Điểm M. B. Điểm Q. c. Điểm N và p. D. Điểm N, p và Q. 

Câu 16. Cho tứ giác ABCD. Có thể xác định được bao nhiêu mặt pliẳng chứa tất cả các đỉnh 
của tứ giác ABCD1 

A. 1. B. 2. 

c. 3. D. Không có mặt phang nào. 

Câu 17. Cho năm điểm phân biệt trong đó không có bốn điểm nào đồng phang. Có bao nhiêu 
mặt phang đi qua ba trong năm điểm trên? 

A. 10. B. 12. c. 14. D. 8. 

Câu 18. Khẳng định nào sau đây là đúng? Một hình chóp bất kỳ có thể có 
A. 3 cạnh. B. 4 cạnh. c. 6 cạnh. D. 7 cạnh. 

Câu 19. Một hình chóp bất kỳ không thế có 

A. 8 cạnh. B. 16 cạnh. c. 300 cạnh. D. 19 cạnh. 

Câu 20. Một hình chóp có 16 cạnh thì có bao nhiêu mặt? 

A. 8. B. 9. c. 14. D. 16. 

Câu 21. Một hình chóp có 18 cạnh thì đáy có bao nhiêu đường chéo? 

A. 36. B. 8. c. 17 D. 27. 

Câu 22. Cho tam giác ABC có M là trung điểm cạnh AB. Gọi / là điểm đối xứng với c qua 
M. Khắng định nào dưới đây sai? 

A. (ABC) = (IBC). B. AI c (ABC). c. ĩ e (ABC). D. IC / (ABC). 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 20/78 










* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


Câu 23. 


Cho tứ diện ABCD có E là trung điểm của cạnh CD. Gọi M 
là trọng tâm các tam giác ABC, N là trung điếm của AE. Hỏi 
đường thắng MN cắt bao nhiêu đường thắng trong số 6 đường 
thẳng AB, BC, CA, AD, BD và CD1 

A. Không đường thắng nào cắt. 

B. Cắt hai đường thẳng. 

c. Cắt ba đường thắng. 

D. Cắt bốn đường thẳng. 



Câu 24. Cho tứ diện ABCD có M là trọng tâm tam giác ABC, E là trung điểm của cạnh CD. 
Đường thắng EM cắt bao nhiêu đường thắng trong số 6 đường thắng AB, BC, CA, AD, BD và 
CDl 

A. Không cắt đường thắng nào. B. cắt một đường thắng, 

c. Cắt ba đường thắng. D. cắt bốn đường thắng. 

Câu 25. 

Cho tứ diện ABCD, vói / và J lần lượt là trung điểm các cạnh AB và 
CD. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. Bốn điểm I , J, B, c đồng phang. 

B. Bốn điểm I, J, A, c đồng phang, 
c. Bốn điểm I, J, B, D đồng phang. 

D. Bốn điểm I, J, c, D đồng phẳng. 



Câu 26. Cho năm điểm phân biệt trong đó có ba điểm thẳng hàng. Có bao nhiêu mặt phẳng 
phân biệt mà mỗi mặt phang đi qua ít nhất ba trong năm điếm đã cho? 

A. 1 . B. 2. c. 3. D. Vô số. 

Câu 27. Cho bốn điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Có bao nhiêu mặt phẳng đi 

qua ít nhất ba trong bốn điểm đã cho? 

A. 1. B. 2. c. 4. D. 1 hoặc 4. 


Dạng 2: Giao tuyến của hai mặt phang và thiết diện 


Câu 28. 

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác không có cặp cạnh nào 
song song. Gọi o, E, F lần lượt là giao điểm của AC và BD, AD và BC, 
AB và CD. Hỏi giao tuyến của hai mặt phang ( SAD ) và (SBC) là đường 
thắng nào dưới đây? 

A. SF. ^ B. SE. c. SO. D. CD. 



Câu 29. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 21/78 









<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác không có cặp cạnh nào 
song song. Gọi o, E, F lần lượt là giao điếm của AC và BD, AD và BC, 

AB vầCD. Hỏi giao tuyến của hai mặt phang (SAC) và ( SBD ) là đường 
thắng nào dưới đây? 

A. SF. ' B. SE. c. SO. D. AB. 

Câu 30. Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD là tứ giác lồi. Thiết diện (nến có) của mp(«) 
tuỳ ý với hình chóp không thế là 

A. lục giác. B. ngũ giác. c. tứ giác. D. tam giác. 

Câu 31. Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD là tứ giác có các cặp cạnh đối không song song, 
gọi o — AC n B D. điểm M thuộc cạnh SA. Tìm giao tuyến của cặp mặt phang (SAC) và 
( MBD). 

A. SM. B. MB. c. OM. D. SD. 

Câu 32. 

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác không có cặp cạnh nào 
song song. Gọi o — AC n BD, E — AD n BC, F — AB n CD. Gọi M là 
trung điểm của cạnh sc. Khắng định nào dưới đây sai? 

A. (SAD) n (SBC) = SE. ' B. (SAC) n (SBD) = so. 
c. (SAB) n (SCD) = SF. D. (ACM) n (SEO) = 0 . 

Câu 33. Cho 4 điểm A, B, c, D không đồng phang. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC 
và BC. Trên BD lấy điểm p sao cho BP — 3PD. Gọi Q là giao điểm của CD và NP. Tìm giao 
tuyến của hai mặt phang (MNP) và (ACD). 

A. MP. ' B. MQ. c. CQ. D. NQ. 

Câu 34. Trong mặt phang (o), cho hình bình hành ABCD tâm o, s là một điểm không thuộc 
(a). Gọi M, N, p lần lượt là trung điểm của BC, CD và so. Đường thẳng MN cắt AB,AD và 
AC tại Mi, Nị và Oi- Nối 0\P cắt SA tại Pi, nối MịPị cắt SB tại M 2 , nối N\P\ cắt SD tại N 2 . 
Tìm giao tuyến của (MNP) với (SCD). 

A. PịN. B. NN 2 . c. MN 2 . D . PxNỵ. 

Câu 35. Cho hình chóp S.ABCD. Gọi AC n BD = I, AB n CD = J, AD n BC = K. Trong các 
khắng định sau, khẳng định nào sai? 

A. (SÀC) n (SBD) = SL B. (SAB) n (SCD) = SJ. 

c. (SAD) n (SBC) = SK. D. (SAƠ) n (SAD) = AB. 

Câu 36. Cho tứ diện ABCD , o là một điểm thuộc miền trong tam giác BCD , M là điểm trên 
đoạn AO, (M không trùng vói Ẩ và O). Tìm giao tuyến của mặt phang (MCD) với mặt phang 
(ABC). 

A. PN với p = DC n AN, N = DO n BC. B. PC với p = DM n AN, N = DO n BC. 

c. PC với p = DM n AB, N — DO n BC. D. PC với p = DM n AC,N = DO n BC. 

Câu 37. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD, có đáy là hình thang với AD là đáy lớn và p là một 
điểm trên cạnh SD, p không trùng với s và D. Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phang 
(PAB) là hình gì? 

A. Tam giác. B. Tứ giác. c. Ngũ giác. D. Lục giác. 

Câu 38. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD, có đáy là hình thang với AD là đáy lớn và p là một 
điếm trên cạnh SD, p không trùng vói s và D. Gọi M , N lần lượt là trung điếm của các cạnh 
AB, BC. Thiết diện của hình chóp cắt bởi (MNP) là hình gì? 

A. Tam giác. B. Tứ giác. c. Ngũ giác. D. Lục giác. 




GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 22/78 







* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


Câu 39. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình bình hành tâm o. Gọi M, N, p 
là ba điếm trên các cạnh AD , CD, so (M, N, p không trùng với các đỉnh). Thiết diện của hình 
chóp với mặt phang (MNP) là hình gì? 

A. Tứ giác. B. Ngũ giác. c. Tam giác. D. Lục giác. 


Câu 40. Cho tứ diện ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Diện 
tích của thiết diện khi cắt tứ diện bởi mặt phang (GCD) là 


a 2 \/3 a 2 \/2 

2 • B - 4 


a 2 V2 

6 


D. 


a 2 y/3 

4 


Dạng 3: Giao điếm của đường thắng và mặt phắng 

Câu 41. Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. Một đường thẳng có 1 điếm chung với mặt phang thì có vô số điếm chung khác nữa. 

B. Một đường thẳng có một điểm chung với mặt phang thì điểm chung đó là giao điểm của 
đường thẳng và mặt pliẳng. 

c. Một đường thẳng không cắt mặt phẳng thì không thể có điểm chung vói mặt pliẳng. 

D. Nếu một đường thẳng cắt một mặt phẳng thì nó sẽ cắt ít nhất một đường thẳng nằm trong 
mặt pliẳng đó. 

Câu 42. Cho đường thẳng a c (P) và đường thẳng b cắt a tại M. Mệnh đề nào sau đây là 
đúng? 

A.bc(P). B. ò n (P) = 0. 

c. Nếu b Ợl ( p ) thì b n ( p ) = {M}. D. ( p ) là mặt phẳng duy nhất chứa a và b. 

Câu 43. Cho hình chóp S.ABCD có điểm o là giao điểm của hai đường chéo. Giao điểm của 
đường thắng AC với mặt phang ( SBD ) là điếm nào? 

A. Điểm s. B. Điểm A. c. Điểm B. D. Điểm o. 


Câu 44. 


Cho tứ diện ABCD , các điểm M, N nằm trên các 
cạnh AB, AD (như hình vẽ bên). Đường thắng MN 
không cắt mặt phang nào trong các mặt phang 
sau? 

A. (ABD). B. (ABC). 

C. (BCD). D. (ACD). 



Câu 45. Cho một tứ diện. Khi đó 

A. không có đường thắng nào có điểm chung với cả bốn mặt của tứ diện. 

B. không có đường thẳng nào có điểm chung với chỉ ba mặt của tứ diện. 

C. không có đường thẳng nào có điểm chung với chỉ hai mặt của tứ diện. 

D. không có đường thẳng nào có điểm chung với chỉ một mặt của tứ diện. 

Câu 46. Cho hình chóp S.ABCD có o = AC n BD, E = AB n CD, F = AD n BC Khi đó 
khắng định nào sau đây là sai? 

A. CD n (SAB) = F. B. AB n (SCD) = E. C. AD n (SBC) = F. D. AC n (SBD) = o. 

Câu 47. Cho tứ giác ABCD nằm trong mặt phẳng (a) với E là giao điểm của AB và CD. Gọi 
s là điểm nằm ngoài mặt phang (<ỵ) và M là trung điểm đoạn SA. Tìm giao điểm N của đường 
thắng SB và mặt phang (MCD). 

A. N = SBrĨME. B.N = E. C.N = SBnMC. Đ. N — SB n MD. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 23/78 











<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


Câu 48. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC, p là điểm trên 
cạnh /1 1) sao cho AP — 2 PD. Tìm giao điếm E của đường thắng MP và mặt phang ( BCD ). 

A. E = BC n MP. B. E = N. c. E = BD n MP. D. E — CD n MP. 

Câu 49. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Trong mặt phẳng đáy vẽ 
đường thắng d, đi qua c sao cho d cắt AD tại E. Gọi M là trưng điếm của SA. Tìm giao điểm N 
của đường thẳng AB và mặt phang {MCE). 

A. N = AB r\CE. Ú. N — AB n MC. c. N = ABnMD. Đ. N = AB n DE. 

Câu 50. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, K lần lượt là 
trung điếm của BC, CD và SB. Tìm giao điếm I của đường thắng MN và mặt phang (, SAK ). 

A. I — MN n AK. B. / = MN n SK. c. I — MN n AD. D. / = MN n AB. 

Câu 51. Cho tứ diện ABCD. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của BC và CD. Tìm giao điểm 

M của đường thắng BF và mặt phang ( ADE ). 

A. M = BF n AD. B. M = BFnDE. c. M = BF n AC. D. M = BF n AE. 

Câu 52. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trưng điểm của các cạnh AD và BC, G là 
trọng tâm tam giác BCD. Tìm giao điếm E của đường thắng MG và mặt phang [ABC). 

A. E = c. B. E = MGnAN. c. E = N. D. E = MG n BC. 

Câu 53. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm o. Gọi M, N lần lượt là các 
điếm nằm trên cạnh sc và SD. Đường thắng so cắt đường thắng AM và BN lần lượt tại p và 
Q. Giao điểm của đường thắng AM vói mặt phang ( SBD ) là điểm nào sau đây? 

A. Điểm p. B. Điểm Q. c. Điểm o. D. Điểm M. 

Câu 54. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm o. Gọi M,N lần lượt là các 
điểm nằm trên cạnh sc và SD. Đường thắng so cắt đường thẳng AM và BN lần lượt tại p và 
Q. Giao điểm của đường thắng BN vói mặt phang (SAU) là điểm nào sau đây? 

A. Điểm p. B. Điểm Q. c. Điểm o. D. Điểm M . 

Câu 55. Cho tứ diện ABCD. Gọi M là trưng điểm của AD và G là trọng tâm tam giác ABC. 

EG 

Biết đường thắng MG cắt mặt phang ( BCD ) tại E. Tính tỉ số k — 

2 1 13 

A .k=~. B .k = ~. c.k = 4~. D .k = -~. 

3 3 2 4 

Câu 56. Cho tứ diện ABCD. Trền các cạnh AD, BD của tam giác ABD lấy lần lượt các điểm 
M, N sao cho MN cắt AB tại H. Với mỗi điểm K thay đối thuộc đoạn CN ta xác định giao 
điếm / của đường thắng MK với mặt phang ( ABC ). Tìm tập hợp điểm / khi K thay đối trên 
đoạn CN. 

A. Đoạn thắng CH. B. Đoạn thắng CN. c. Đoạn thẳng BC. D. Đoạn thắng BH. 

Câu 57. Cho hình chóp S.ABCD có tất cả các cạnh bền đều bằng ay/2, đáy là hình vuông cạnh 

bằng a. Gọi M là trưng điếm của AC, đường thắng AM cắt mặt ( SBD ) tại N . Tính độ dài 

AN. ' ’ ’ 

. . „ T _ . „ T a\J 2 . „ T oa/6 . „ T a\J 6 

A. AN = 2 a. B. AN = -A—. c. AN = -A—. D. AN = 

2 3 2 


Dạng 4: Ba điếm thắng hàng và các bài toán khác 

Câu 58. Điều kiện nào sau đây không đủ để kết luận ba điểm phân biệt A, B , c là thắng 
hàng? 

A. A, B, c là ba điểm chưng của hai mặt phang phân biệt (P) và (Q). 

B. ẤBC = 180°. 

c. Hai véc-tơ Aồ và Ảồ cùng phương. 

D. ÃỀ + ẼỒ = Ãồ. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 24/78 









* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


Câu 59. Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c không đồng phẳng và đôi một 
cắt nhan. Kết luận nào san đây đúng? 

A. Ba đường thắng a, b, c đồng quy. 

B. Ba đường thẳng a, b, c tạo thành một tam giác, 
c. Ba đường thẳng a, b, c trùng nhau. 

D. Ba đường thắng a, b, c đôi một vuông góc với nhau. 

Câu 60. Cho ba đường thẳng phân biệt đôi một cắt nhau. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. Nếu ba đường thắng đó không đồng phang thì chúng đồng qui. 

B. Nếu ba đường thẳng đó không đồng quy thì chúng đồng phẳng. 
c. Nến ba đường thẳng đó đồng phẳng thì chúng đồng quy. 

D. Ba đường thẳng đó hoặc đồng quy hoặc đồng phẳng. 

Câu 61. Cho tứ diện ABCD và đường thẳng a không đi qua đỉnh nào của tứ diện. Hỏi đường 
thắng a cắt nhiều nhất là bao nhiêu đường thắng trong số 6 đường thắng AB, BC,CA, AD, BD 
và CD1 

A. Ba. B. Bốn. c. Năm. D. Sáu. 

Câu 62. Cho tứ diện ABCD và đưòng thẳng a chỉ đi qua một đỉnh của tứ diện. Đường thẳng 
a cắt nhiều nhất là bao nhiêu đường thắng trong số 6 đường thắng AB, BC,CA, /1 1). BD và 
CD1 

A. Ba. B. Bốn. c. Năm. D. Sáu. 

Câu 63. Cho tứ diện ABCD. Ba điểm M, N. p lần lượt nằm trên ba cạnh AB, BC, CD nhưng 

không phải là đỉnh của tứ diện. Mặt phang (MNP) cắt được cạnh (đoạn thắng) nào dưới đây 

của hình tứ diện? 

A. (MNP) cắt cạnh AD. B. (MNP) cắt cạnh BD. 

c. (MNP) cắt cả hai cạnh AD và BD. D. (MNP) cắt không cắt 2 cạnh AD và BD. 

Câu 64. Cho hình chóp S.ABC. Trên các cạnh đoạn SA, SB, sc lần lượt lấy các điểm M, N 
và p sao cho MN cắt AB tại I, NP cắt BC tại H, MP cắt AC tại K. Khẳng định nào dưới đây 
đúng? 

A. Ba điếm M, p, A thắng hàng. B. Ba điếm M, N, I không thắng hàng, 

c. Ba điểm I, H, K thẳng hàng. D. Ba đường thắng SA, AB, SB đồng quy. 

Câu 65. Cho hình chóp S.ABC'. Gọi M, N, p, I, K, H lần lượt là trung điểm của SA, SB, sc, 
AB, BC, CA. Trong các khắng định sau, khắng định nào sai? 

A. Tứ giác MPIK là hình bình hành. 

B. NH và IP cùng nằm trên một mặt phang. 

C. Ba điểm B, G, p thắng hàng vói G là trọng tâm tam giác SBC. 

D. Ba đường thẳng MK, NH, IP không đồng quy. 

Câu 66 . Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi o là giao điểm của hai 
đường chéo AC và BD. Lấy E thuộc đoạn oc (E khác o, C), M thuộc đoạn SA (M khác s, 
A). Biết SB cắt mặt phang (MED) tại N. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau? 

A. Ba điểm D, N, p[ thắng hàng với H là giao điểm của ME và so. 

B. Hai đường thắng so và DN không đồng phang. 

C. Điếm N nằm ngoài đoạn SB. 

D. Bốn điểm B,N, o, E đồng phẳng. 

Câu 67. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi M, N lần lượt là 
trung điếm của SA, sc. Giả sử H, K lần lượt là giao điếm của DA, DC với mặt phang (BMN). 
Trong các khắng định sau, khắng định nào sai? 

A. Ba điểm B, H, K thắng hàng. 

B. Giao tuyến của hai mặt phang (SBD) và (BMN) đi qua trung điểm của MN. 
c. HM và KN cắt nhau tại một điểm thuộc mặt phẳng (SAC). 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 25/78 





<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


D. Hai đường thẳng CM, AN thuộc cùng một mặt pliẳng. 

Câu 68. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tứ giác mà các cặp cạnh bên không song song. Lấy 
M, N lần lượt thuộc đoạn AD và SB. Gọi E, F lần lượt là giao điểm của MN và DN vói mặt 
phang (SAC), p là giao điểm của AD và BC. Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. Ba điếm A, E. F không thắng hàng. 

B. Ba đường thẳng NP, sc, AF đồng quy. 

c. Ba đường thẳng EF, NP, sc không đồng quy. 

D. Ba đường thẳng ME, DF, sc đồng quy. 

Câu 69. Cho hình chóp S.ABC. Trên các đoạn SA, SB, AC lần lượt lấy các điểm M, N, E sao 
cho MN cắt AB tại p, ME cắt sc tại Q. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. Ba đường thẳng BC, NQ, PE đồng quy. 

B. Bốn điểm s, A, N, Q đồng pliẳng. 

c. Hai đường thắng NE và PQ không cùng nằm trên một mặt phang. 

D. Hai đường thẳng NQ và sc không cùng nằm trên một mặt phẳng. 

Câu 70. 

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác không có cặp cạnh 
nào song song. Gọi o, E, F lần lượt là giao điếm của AC và BD, AD 
và BC, AB và CD. Một mặt phẳng (P) cắt các cạnh SA, SB, sc, SD 
lần lượt tại X, Y , z, T. Gọi Q là giao điểm của XT và Y z. Hỏi bộ 3 
điếm nào dưới đây thắng hàng? 

A. Q,S,F. B. Q,S,0. C.Q,S,E. D. Q,C,D. 

Câu 71. 

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác không có cặp cạnh 
nào song song. Gọi o, E, F lần lượt là giao điếm của AC và BD, AD 
và BC, AB và CD. Một mặt phẳng (P) cắt các cạnh SA, SB, sc, SD 
lần lượt tại X, Y, z, T. Gọi N là giao điểm của xz và YT. Hỏi bộ 3 
điếm nào dưới đây thắng hàng? 

A. N, S, F. B. N, S, 0. c. N, S, E. D. N, A, c. 

Câu 72. Cho hình chóp S.ABC. Gọi D, E lần lượt là trung điểm của AC và BC', G là trọng 
tâm tam giác ABC . Mặt phang (a) qua AC cắt SB, SE lần lượt tại M và N. Mặt phang (/3) 
qua BC cắt SA, SD lần lượt tại (), p. Trong các khắng định sau, khắng định nào sai? 

A. Ba đường thẳng SG, AN, DM đồng quy. 

B. Ba đường thẳng SG, BP, EQ đồng quy. 
c. Bốn điểm M, N, p, Q đồng phang. 

D. Hai đường thẳng AM, BP cắt nhau tại một điểm thuộc mặt phẳng ( SBD ). 

Câu 73. Cho hình chóp S.ABCD có o là giao điếm của hai đường chéo AC và BD. Một mặt 
phẳng (a) cắt các cạnh SA, SB, SC, SD lần lượt tại M, N, p và Q. Giả sử MN cắt AB tại E, 
PQ cắt CD tại F, NP cắt BC tại K và MQ cắt AD tại //. Trong các khắng định sau, khắng 
định nào sai? 

A. Ba đường thẳng SO, MP, NQ đồng quy. B. Ba đường AC, MN, KH đồng quy. 
c. Ba đường BC, MN, KH đồng quy. D. Bốn điểm E, F, K, II thẳng hàng. 

ĐÁP ÁN 


l.B 

2.B 

3.C 

4.A 

5.D 

6.C 

7.C 

8.D 

9.C 

10.C 


11. c 

12. c 

13. c 

14. B 

15. A 

16. A 

17.A 

18. c 

19. D 



GV chuyên toán tại Quận 7 Đăng kí học: 0976 071 956 Trang 26/78 













































* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


20. B 

21. D 

22. D 

23. A 

24. B 

25. D 

26. D 

27.D 

28. B 

29. c 

30. A 

31. c 

32. D 

33. B 

34. B 

35. D 

36. B 

37.B 

38. c 

39. B 

40. B 

41. D 

42. c 

43. D 

44. A 

45. D 

46. A 

47. A 

48. c 

49. A 

50. D 

51. B 

52. B 

53. A 

54. B 

55. A 

56. A 

57.C 

58. D 

59. A 

60. c 

61. A 

62. B 

63. A 

64. c 

65. D 

66. A 

67.C 

68. B 

69. A 

70. c 

71. B 

72. D 

73. c 


§2. HAI ĐƯỜNG THẰNG SONG SONG. HAI ĐƯỜNG 
THẲNG CHÉO NHAU 

1 LÝ THUYẾT 

✓k Hai đường thắng song song - hai đường thắng chéo nhau: 

- Hai đường thẳng song song là hai đường thắng cùng nằm trong một mặt phang và không có 
điểm chung. 



<&> Lưu ý: Khi làm bài, nếu ta chứng minh được hai đường thẳng là song song thì khi đó sẽ có 
một mặt phang nào đó chứa hai đường thắng đó. 

- Hai đường thắng chéo nhau là hai đưòng thắng không cùng nằm trong bất kỳ mặt phang nào 
(như vậy hai đường thắng chéo nhau cũng không có điểm chung. 



Định lý 1: (về giao tuyến của ba mặt phẳng) 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 27/78 








































































































































































































<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN ngọc dũng 


Tel: 0976 071 956 


Nếu ba mặt phẳng phân biệt đội một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao 
tuyến ấy đồng quy hoặc đội một song song với nhau. 




(a) n (/3) = c 


a II b II c 
a,b,c đồng quy 


Hệ quả: (Quan trọng) 


Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của 
chúng (nếu có) cũng song song vói hai đường thắng đó hoặc trùng với một trong hai đường 
thẳng đó. 




d II a II b 


(a) n (Ị3) = d 


/h Cách xác định giao tuyến của hai mặt phang chứa hai đường thắng song song a và 


t Bl: Tìm một điểm chung của hai mặt phẳng. 

t B2: Giao tuyến là đường thắng kẻ từ điểm chung và song song với a hoặc b. 

s 


X 


X 


Ví dụ: Hình chóp S.ABCD có ABCD là 
hình bình hành. Xác định ( SAD ) n ( SBC )? 

Lời giải: 

7 . AD\\BC \ 

s e (SAD) n (SBC) ì 
=> ( SAD ) n (SBC) = xSx' II AD II BC. 



D 


Định lý 2: 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 28/78 
































* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song vói nhau. 



2 LUYỆN TẬP 

Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là một hình thang (AB II CD). Lấy M 6 SD. 
a) Tìm (SAB) n (SCD). 


b) Tìm CM n (SAB). 


Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành. Gọi M là một điểm trên đoạn SD. 
a) Tìm BMn(SAC). 


b) Tìm CM n (SAB). 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 29/78 




































<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN ngọc dũng 


Tel: 0976 071 956 


c) Mặt phẳng ( BCM ) cắt SA tại N. Chứng minh tứ giác BCMN là một hình thang. 


3 BÀI TẬP Cơ BẢN 

Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là một hình thang (AB II CD). Lấy điểm M thuộc 
cạnh sc. 

a) Tìm AM n (SBD). b) Tìm SD n ( MAB ). 

Bài 2: Cho hình chóp S.ABC. Gọi M, N là trung điểm của AC và BC. Lấy điểm / thuộc cạnh 
SB. 

a) Tìm (SMN) n (SAB). b) Tìm SA n ( IMN ). 

Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành tâm o. 

a) Gọi (a) là mặt phẳng qua DC, cắt SA và SB tại M và N. Chứng minh DCMN là hình thang. 

b) Gọi / là giao điểm của MC và DN. Chứng minh ba điểm s, I, o thẳng hàng. 

Bài 4: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành. Gọi M, N là trung điểm của BC 
và AD. Gọi p là điểm thuộc SD. 

a) Mặt phẳng (MNP) cắt sc tại Q. CMR MNPQ là hình thang. 

b) Tìm điểm chung của ( SAD ), (SBC) và (MNP). 


4 BÀI TẬP NÂNG CAO 

Chứng minh hai đường thắng song song: 

Bài 1: Cho tứ diện ABCD. Gọi /, J lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC và ABD. Chứng 
minh IJ song song vói CD. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 30/78 

























* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thang vói các cạnh đáy AB và CD ( AB > 
CD ). Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SA,SB. 

a) Chứng minh: MN II CD. 

b) Tìm giao điểm p của sc với mặt pliẳng ( ADN ). 

c) Kéo dài AN và DP cắt nhan tại /. Chứng minh SI II AB II CD. Tứ giác SABI là hình gì? 

Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành. Gọi M,N,P là các điểm lần lượt nằm 
trên BC,SC , SD, AD sao cho MN II BS , NP II CD, MQ II CD. 

a) Chứng minh: PQ II SA. 

b) Gọi K là giao điểm của MN và PQ, chứng min h: SK II AD II BC. 

c) Qua Q dựng các đường thắng Qx II sc và Qy II SB. Tìm giao điểm của Qx với ( SAB ) và của 
Qy với ( SCD ). 

Giao tuyến song song (dạng 2): 

Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD, đáy là hình thang vói các cạnh đáy là AB và CD. Gọi /, J lần 
lượt là trưng điếm của AD và BC' và G là trọng tâm tam giác SAB. 

a) Tìm giao tuyến của ( SAB ) và (IJG). 

b) Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (IJG). Thiết diện là hình gì? Tìm điều kiện 
đối với AB và CD để thiết diện là hình bình hành. 

Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành. I, J lần lượt là trọng tâm của các tam 
giác SAB và SAD. M là trung điếm của CD. Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phang 
ỰJM). 

Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình thang, các cạnh đáy AD — a, BC — b. I,J lần lượt 
là trọng tâm các tam giác SAD và SBC. 

a) Tìm đoạn giao tuyến của (ADJ) với mặt (SBC) và đoạn giao tuyến của ( BCI) vói mặt (SAD). 

b) Tìm độ dài đoạn giao tuyến của hai mặt phẳng (ADJ) và (BCI) giới hạn bởi hai mặt phẳng 
(SAB) và (SCI)). 

Bài 4: Cho tứ diện đều ABCD, cạnh a. I, J lần lượt là trưng điểm của AC, BC. Gọi K là một 
điếm trên cạnh BD với KB — 2 KD. 

a) Xác định thiết diện của tứ diện với mặt phang (IJK). Chứng minh thiết diện là hình thang 
cân. 

b) Tính diện tích thiết diện theo a. 

Định lý giao tuyến của ba mặt phẳng: 

Bài 1: Cho tứ diện ABCD. Gọi M,N theo thứ tự là trung điểm của AB,BC và Q là một 
điếm nằm trên cạnh AD và p là giao điếm của CD với mặt phang (MNQ). Chứng minh rằng 
PQ II MN và PQ II AC. 

Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành. Một mặt phẳng (a) cắt SA, SB. SC. SD 
lần lượt tại A', B', C', D’. Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ đe A'B'CD' là hình bình hành 
là (a) song song với (ABCD). 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 31/78 





<É> Quan hệ song song #> Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


5 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Hai đường thẳng không có điểm chung thì 
A. chéo nhau. B. song song, 

c. cắt nhau. D. chéo nhau hoặc song song. 

Câu 2. Hai đường thắng phân biệt không song song thì 
A. chéo nhau. B. có điểm chung, 

c. cắt nhau hoặc chéo nhau. D. không có điếm chung. 

Câu 3. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau và không song song thì 
A. chéo nhau. B. cắt nhau. c. song song. D. trùng nhau. 

Câu 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Hai đường thắng chéo nhau thì không có điếm chung. 

B. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau. 

c. Hai đường thẳng chéo nhau thì cùng thuộc một mặt phẳng. 

D. Hai đường thắng không song song thì chéo nhau. 

Câu 5. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. Hai đường thắng song song thì không có điểm chung. 

B. Hai đường thắng chéo nhau thì không có điểm chung, 
c. Hai đường thắng không có điểm chung thì chéo nhau. 

D. Hai đường thắng đồng phang và không có điểm chung thì song song. 


Câu 6. Cho hai mặt phẳng (P) và ( Q ) cắt nhau theo giao tuyến d. Đưòng thẳng a nằm trên (P) 
và đường thắng b nằm trên (Q). Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. Nếu a cắt ( Q ) tại điếm / thì / phải nằm trên d. 

B. Nếu b cắt (P) thì b phải trùng vói d. 

c. Nếu a và b có điểm chung thì a trùng vói b. 

D. Nếu b cắt (P) thì b phải trùng vói a. 

Câu 7. Cho đường thắng a cắt mặt phang (P) tại điểm A. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. Mọi đường thắng nằm trong (P) đều chéo vói a. 

B. Mọi đường thắng nằm trong (P) đều cắt a. 

c. Mọi đường thắng nằm trong (P) hoặc chéo với a, hoặc cắt a. 

D. Mọi đường thẳng nằm trong (P) đều không cắt a. 


Câu 8. Cắt một hình tứ diện bởi một mặt 
đây? 

A. Một đoạn thắng. B. Một tam giác. 

Câu 9. Cho ba mặt phang đôi một cắt nhau, 
phang đó? 

A. Không có. 

c. Có vô số. 


phẳng thì thiết diện không thể là hình nào dưới 

c. Một tứ giác. D. Một ngũ giác. 

Có bao nhiêu đường thắng song song với cả ba mặt 

B. Có duy nhất một. 

D. Không có hoặc có vô số. 


Câu 10. Cho hai đường thẳng song song a, b và mặt phẳng (P). Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. Nếu a II (P) thì b II (P). B. Nếu a cắt (P) thì b cắt (P). 

c. Nếu a nằm trên (P) thì b II (P). D. Nếu a nằm trên (P) thì b nằm trên (P). 


Câu 11. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 32/78 





* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N là hai điểm phân biệt nằm trên đường 
thắng AB , M' và N' là hai điếm phân biệt nằm trên đường thắng CD. 
Các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng? 

A. Hai đường thắng MM' và NN' có thể cắt nhau. 

B. Hai đường thẳng MM' và NN' có thể song song với nhau. B, 

c. Hai đường thẳng MM' và NN' hoặc cắt nhau hoặc song song với 
nhau. 

D. Hai đường thẳng MM' và NN' chéo nhau. 


Câu 12. 

Cho tứ diện ABCD có G là trọng tâm tam giác BCD. Một đường thắng 
a song song vói đường thắng AG. Mệnh đê nào dưới đây đúng? 

A. Đường thắng a có thế không cắt một mặt phang trong bốn mặt 
phẳng của tứ diện. 

B. Đường thẳng a chỉ cắt đúng ba mặt phẳng trong bốn mặt phẳng 
của tứ diện. 

c. Đường thẳng a cắt cả bốn mặt phẳng của tứ diện. 

D. Đường thẳng a cắt tối đa ba mặt phẳng trong bốn mặt phẳng của 
tứ diện. 



Câu 13. 

Cho tứ diện ABCD. Một đường thắng a đi qua trọng tâm hai mặt của 
tứ diện. Trong số 6 đường thắng đi qua hai đỉnh của tứ diện, có bao 
nhiêu đường thắng cắt a? 

A. Không có đường thắng nào. B. Có một đường thắng, 
c. Có hai đường thắng. D. Có ba đường thắng. 



Câu 14. Cho hai mặt phang song song và một mặt phang thứ ba cắt chúng. M là một điểm 
không nằm trên cả ba mặt phang. Có bao nhiêu đường thắng đi qua M và song song với cả ba 
mặt phang đã cho. 

A. Không có đường thắng nào. B. Có duy nhất một đường thắng, 

c. Có vô số đường thẳng. D. Không có hoặc có vô số đường thắng. 


Câu 15. 

Cho tứ diện ABCD có p, Q lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và BCD. 
Xác định giao tuyến của mặt phang ( ABQ ) và mặt phang ( CDP ). 

A. Giao tuyến là đường thắng đi qua trung điếm hai cạnh AB và CD. 

B. Giao tuyến là đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh AB và AD. B, 
c. Giao tuyến là đường thắng PQ. 

D. Giao tuyến là đường thẳng QA. 


Câu 16. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 33/78 









<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


Cho tứ diện ABCD. Các điểm M, N, p lần lượt nằm trên các cạnh 
AB , BC, CD nhưng không trùng với các đỉnh của tứ diện. Mặt phang 
(MNP) cắt cạnh (đoạn thắng) nào trong các cạnh dưới đây? 

A. Cạnh AC. B. Cạnh BD. 

c. Cạnh AD. D. Cạnh AC và cạnh BD. 


Câu 17. 

Cho tứ diện ABCD có M, N lần lượt nằm trên hai đường thắng AB và 
CD. Xác định giao tuyến của hai mặt phang ( ABN ) và (' CDM ). 

A. (ABN) n (CDM) = AN. b! (ABN) n (CDM) = MN. 

c. (ABN) n (CDM) = DM. D. (ABN) n (CDM) = CD. 


Câu 18. 

Cho hình chóp S.ABCD có / là giao điểm hai đường chéo của tứ giác 
ABCD. Giao tuyến của hai mặt phang (SAC) và ( SBD ) là 
A. đường thẳng SA. B. đường thẳng sc. 

c. đường thẳng SI. D. đường thẳng CD. 


Câu 19. Cho ba đường thắng phân biệt a, b, c trong đó a II b. Mệnh đề nào san đây là đúng? 

A. Nến c II a thì c II b. B. Nến c cắt a thì c cắt b. 

c. Nếu c và a chéo nhau thì c và b chéo nhau. D. Nếu c cắt a thì c và b chéo nhau. 

Câu 20. Cho tứ diện ABCD, lấy M, N lần lượt là trung điểm của CD, AB. Khi đó, xác định vị 
trí tương đối giữa hai đường thắng BC và MN. 

A. Chéo nhau. B. Có hai điểm chung, c. Song song. D. cắt nhau. 

Câu 21. Cho tứ diện MNPQ. Mệnh đề nào trong các mệnh đề dưới đây là đúng? 

A. MN II PQ. ' B. MN cắt PQ. 

c. MN và PQ đồng phẳng. D. MN và PQ chéo nhau. 

Câu 22. Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD là hình bình hành. Điểm M thuộc cạnh sc sao 
cho SM — 2 MC, N là giao điếm của SD và ( MAB ). Xác định vị trí tương đối giữa hai đường 
thẳng CD và MN. 

A. Cắt nhau. B. Chéo nhau. c. Song song. D. Có hai điểm chung. 

Câu 23. Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD là hình bình hành. Điểm M thuộc cạnh sc sao 
cho SM — 3 MC, N là giao điểm của SD và ( MAB ). Khi đó tứ giác ABMN là hình gì? 

A. Tứ giác không có cặp cạnh nào song song. B. Hình vuông, 
c. Hình thang. D. Hình bình hành. 

Câu 24. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang AB II CD. Gọi d là giao tuyến 
của hai mặt phang ( ASB ) và ( SCD ). Khắng định nào sau đây là đúng? 

A. d II AB. B. d cắt AB. c. d cắt AD. D. d cắt CD. 

Câu 25. Cho tứ diện ABCD , M là trung điểm của cạnh CD, G là trọng tâm tứ diện. Khi đó, 
xác định vị trí tương đối giữa hai đường thẳng AD và GM. 

A. Chéo nhau. B. Có hai điểm chung. 





GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 34/78 








* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 



c. Song song. 


D. Có một điếm chung. 


Câu 26. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Hai đường thắng không có điếm chung thì song song. 

B. Hai đường thẳng không cùng nằm trên một mặt pliẳng thì chéo nhau, 
c. Hai đường thẳng không cắt nhau thì song song. 

D. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau. 

Câu 27. Cho tứ diện ABCD , M là trung điểm cạnh AC] N là điểm thuộc cạnh AD sao cho 
ND = 2AN. Xác định vị trí tương đối giữa hai đường thắng AB và MN. 

A. Có hai điểm chung. B. Song song. c. cắt nhau. D. Chéo nhau. 

Câu 28. Cho hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng. Có bao nhiêu vị trí 
tương đối giữa hai đưòng thẳng đó? 


A. 1. 


c. 4. 


B. 2. 


D. 3. 


Câu 29. Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. Hai đường thắng phân biệt cùng nằm trong một mặt phang thì không chéo nhau. 

B. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì chéo nhau, 
c. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau. 

D. Hai đường thẳng phân biệt lần lượt thuộc hai mặt phẳng khác nhau thì chéo nhau. 

Câu 30. Khẳng định nào dưới đây sai? 

A. Hai đường thắng chéo nhau thì không có điểm chung. 

B. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau và không song song thì chéo nhau, 
c. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau. 

D. Hai đường thẳng phân biệt cắt nhau thì có điểm chung. 

Câu 31. Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. Hai đường thắng phân biệt cùng song song với một mặt phang thì song song với nhau. 

B. Nếu đường thẳng song song với một đường thẳng thuộc mặt phẳng thì đường thẳng song 
song với mặt phẳng đó. 

c. Một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì cắt đường thẳng còn lại. 

D. Một mặt phang cắt một trong hai đường thẳng song song thì cắt đường thắng còn lại. 

Câu 32. Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. Hai đường thắng chéo nhau thì chúng không có điếm chung. 

B. Khi hai đường thắng nằm trên hai mặt phang thì hai đường thắng đó chéo nhau, 
c. Hai đường thẳng song song nhau khi chúng ở trên cùng một mặt phẳng. 

D. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chúng chéo nhau. 

Câu 33. Cho hai đường thắng chéo nhau a và b. Lấy Ạ B thuộc a và c, D thuộc b. Khắng định 
nào dưới đây đúng khi nói về hai đường thắng AB và CD1 
A. Song song nhau. B. Có thế song song hoặc cắt nhau, 

c. Chéo nhau. D. cắt nhau. 

Câu 34. Cho ba đường thắng phân biệt a, b, c trong đó a II b. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. Nếu c II a thì c II b. B. Nếu c cắt a thì c cắt b. 

c. Nếu cvàa chéo nhau thì c và b chéo nhau. D. Nếu c cắt a thì c và b chéo nhau. 

Câu 35. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Ba đưòng thắng cắt nhau từng đôi một thì đồng quy. 

B. Ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một thì đồng phang. 

C. Ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một và không đồng phẳng thì đồng quy. 

D. Ba đường thẳng đồng quy thì đồng phẳng. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 35/78 





<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


Câu 36. Cho tứ diện EFHK. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của EH và EK, G là trọng tâm 
của tam giác EHK. Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau? 


A. (FHN) n (EHK) = HN. 
c. (EFG) n {FHK) = EG. 


B. (. FKM) n (EHK) = KM. 
D. (FHN) n (FKM) = FG. 


E 



Câu 37. Cho tứ diện S.HEQ. Lấy M bên trong tam giác HEQ. Gọi I, J lần lượt là trung điểm 
của SE và SQ. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. SM cắt HQ. B. SM không cắt ( EIQ ). 

c. SM cắt EQ. D. SM cắt ( HEJ ). 

Câu 38. Cho hình chóp S.ABCD. Gọi G, E lần lượt là trọng tâm các tam giác SAD và SCD. 
Lấy M, N lần lượt là trung điếm AB , BC . Khi đó ta có: 

A. GE và MN trùng nhau. B. GE và MN chéo nhau, 

c. GE và MN song song với nhau. D. GE cắt BC. 

Câu 39. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Hai đường thắng phân biệt cùng nằm trong một mặt phang thì không chéo nhau. 

B. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì chéo nhau, 
c. Hai đường thắng phân biệt không song song thì chéo nhau. 

D. Hai đường thẳng lần lượt thuộc hai mặt phẳng khác nhau thì chéo nhau. 

Câu 40. Nếu ba đường thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng đôi một cắt nhau thì ba đường 
thẳng đó: 

A. đồng quy. B. tạo thành tam giác. 

c. trùng nhau. D. cùng song song với một mặt phang. 

Câu 41. Cho hình chóp S.MNPQ có đáy là hình bình hành tâm o. Gọi / là trung điểm của 
SP. Giao điểm của MI và ( SNQ ) là: 

A. Giao điếm của SN và MI. B. Giao điếm của SQ và MI. 

c. Giao điểm của SO và MI. D. Giao điếm của NQ và MI. 

Câu 42. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Một đường thắng cắt hai đường thắng cho trước thì cả ba đường thắng cùng nằm trên một 
mặt phang. 

B. Một đường thẳng cắt hai đưòng thẳng cắt nhau cho trước thì cả ba đưòng thẳng đó cùng 
nằm trong một mặt phẳng. 

c. Một đường thẳng cắt hai đường thẳng cắt nhau tại hai điểm phân biệt thì cả ba đường thẳng 
đó đồng phẳng. 

D. Một đưòng thẳng cắt hai đường thẳng chéo nhau thì ba đưòng thẳng đó đồng phẳng. 

Câu 43. Cho hai đường thẳng song song a, b. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? 

A. Nếu mặt phang (a) cắt a thì cũng cắt b. 

B. Nếu mặt phẳng (cc) song song với a thì mặt pliẳng (a) cũng song song vói b. 

c. Nếu mặt phẳng (a) song song với a thì mặt phẳng (a) cũng song song vói b hoặc chứa b. 

D. Nếu mặt phẳng (a) chứa đường thẳng a thì cũng có thể chứa đường thẳng b. 

Câu 44. Cho hai đưòng thẳng a và b song song với nhau. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề 

sai? 

A. a vầ b đồng phang. 

B. Nếu đường thẳng a cắt đường thắng c thì b cũng cắt c. 
c. Nếu mặt phẳng (a) cắt a thì mặt phẳng (ct) cũng cắt b. 

D. a n 6 = 0 . 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 36/78 







* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


Câu 45. Cho đường thẳng a và hai mặt phẳng phân biệt (a), (/3). Với a||(a). Trong các mệnh 
đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. Có vô số đường thắng cắt a và song song với (a). 

B. Mọi đường thẳng nằm trong (a) đều song song với a. 

c. Có duy nhất một mặt phẳng chứa a và song song với (a). 

D. Nếu (/3) cắt a thì (/ 3 ) cắt (a). 

Câu 46. Nếu ba mặt phẳng phân biệt đôi một cắt nhau thì 

A. ba mặt phang đó không có điếm chung. 

B. ba mặt phẳng đó có chung một điểm duy nhất. 

c. ba mặt phẳng đó có chung một đường thẳng duy nhất. 

D. ba mặt phẳng đó hoặc có duy nhất một điểm chung, hoặc có chung một đường thẳng duy 
nhất. 

Câu 47. 

Cho tứ diện ABCD có M và N lần lượt là trung điếm hai cạnh AB và 
CD. Gọi a là đường thắng song song với MN. Mệnh đề nào dưới đây 
đúng? 

A. Đường thắng a cắt cả bốn mặt phang của tứ diện. 

B. Đường thẳng a chỉ cắt đúng ba mặt phẳng trong bốn mặt phẳng 
của tứ diện. 

C. Đường thẳng a chỉ cắt đúng hai mặt phẳng trong bốn mặt phẳng 
của tứ diện. 

D. Đường thẳng a chỉ cắt đúng một mặt phẳng trong bốn mặt phẳng 
của tứ diện. 

Câu 48. 

Cho tứ diện ABCD, M và N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và 
CD. Gọi G là trọng tâm tam giác BDC. Đường thắng AG cắt đường 
thắng nào trong các đường thắng dưới đây? 

A. Đường thẳng MN. B. Đường thẳng CM. 

c. Đường thẳng DN. D. Đường thẳng CD. 

Câu 49. 

Gọi G là trọng tâm tứ diện ABCD. Giao tuyến của mp ( ABG ) và mp 
(CDG) là 

A. đường thắng đi qua trung điếm hai cạnh BC và AD. 

B. đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh AB và cu. 
c. đường thẳng đi qưa trung điểm hai cạnh AC và BD. 

D. đường thẳng CG. 

Câu 50. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Qua s kẻ Sx. Sy lần lượt song song 
với AB, AD. Gọi o là giao điếm của AC và BD. Khi đó khắng định nào dưới đây đúng? 

A. Giao tuyến của (SAC) và ( SBD ) là đường thắng Sx. 

B. Giao tuyến của ( SBD ) và (SAC) là đường thẳng Sy. 
c. Giao tuyến của ( SAB ) và ( SCD ) là đường thẳng Sx. 

D. Giao tuyến của ( SAD ) và (SBC) là đường thắng Sx. 

Câu 51. Cho hình chóp S.ABCD. Gọi G,u lần lượt là trọng tâm các tam giác SAD và SCD. 
Lấy M, N lần lượt là trung điểm AB, BC. Khi đó, khắng định nào dưới đây đúng? 



GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 37/78 








<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


A. GE và MN trùng nhau. B. GE và MN chéo nhau, 

c. GE II MN. D. GE cắt BC. 

Câu 52. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N là trọng tâm của tam giác ABC và ACD. Khi đó, khẳng 
định nào dưới đây đúng? 

A. MN cắt AD. B. MN II CD. c. MN cắt BC. D. MN II BD. 

Câu 53. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình bình hành. Mặt phẳng (a) qua AB và cắt 

cạnh sc tại M ở giữa s và c. Xác định giao tuyến d giữa mặt phang (a) và ( SCD ). 

A. Đường thắng d qua M song song vói AC. B. Đường thắng d qua M song song với CD. 
c. Đường thắng d trùng MA. D. Đường thắng d trùng MD. 

Câu 54. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thang ( BC II AD). Điểm M thuộc cạnh 
SD sao cho 2SM = MD ; N là giao điếm của SA và ( MBC ). Khi đó xác định điểm N bằng cách 
nào sau đây? 

A. N là giao điếm của SA với đường thắng qua M song song với AD. 

B. N là giao điểm của SA với đường thẳng qua M song song với AC. 

c. N là giao điểm của SA vối đường thẳng qua M song song với DB. 

D. N là điểm bất kì trên SA. 

Câu 55. Trong không gian cho 3 đường thắng a, b và c. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào 
đúng? 

A. Nếu a, b cùng chéo với c thì a và b chéo nhau. 

B. Nếu a, b cùng song song với c thì a và b song song vói nhau. 

c. Nếu a II b, b và c chéo nhau thì avàc chéo nhau hoặc cắt nhau. 

D. Nếu a và b cắt nhau, b và c cắt nhau thì a và c cắt nhau hoặc song song. 

Câu 56. Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD có AD cắt BC tại E. Gọi M là trung điểm của 
SA, N là giao điểm giữa SD và mặt phang ( BCM ). Xác định vị trí tương đối giữa hai đường 
thẳng sc và MN. 

A. Chéo nhau. B. cắt nhau. c. Song song. D. Trùng nhau. 

Câu 57. Cho G là trọng tâm của tứ diện ABCD. Khi đó giao tuyến của ( ABG ) và ( CDG ) là 

A. đường thắng đi qua trung điếm hai cạnh BC và AD. 

B. đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh AB và CD. 
c. đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh /16' và BD. 

D. dường thẳng CG. 

Câu 58. Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M và N là hai điểm phân biệt nằm trên đường thẳng 
AB , M' và N' là hai điếm phân biệt nằm trên đường thắng CD. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. Hai đường thắng MM' và NN' có thể cắt nhau. 

B. Hai đường thắng MM' và NN' có thể song song, 
c. Hai đường thắng MM' và NN' có thể trùng nhau. 

D. Hai đường thẳng MM' và NN' chéo nhau. 

Câu 59. Cho tứ diện ABCD có Ĩ,J,K lần lượt là trung điểm của AC,BC và BD. Tìm giao 
tuyến của hai mặt phang (ABC) và (IJK). 

A. KD. B KI. c. IJ. D. KJ. 

Câu 60. Cho hình bình hành ABCD. Gọi Bx, Cy, Dz là các nửa đưòng thẳng song song với 
nhau lần lượt đi qua B, c, D và nằm về một phía của mặt phang ( ABCD ) đồng thời không nằm 
trong mặt phang ( ABCD ). Một mặt phang đi qua A và cắt Bx,Cy,Dz lần lượt tại B',C',D'. 
Biết BB' = 2, DD' — 4, tính độ dài đoạn thẳng CC'. 

A. 3. B. 4. c. 5. D. 6. 

Câu 61. Cho tứ diện ABCD. Gọi / và J lần lượt là trung điểm các cạnh AB và AC. Tìm giao 
tuyến của hai mặt phang ( BCD ) và (DIJ). 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 38/78 





* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


A. Không có giao tuyến. 

B. Đường thẳng đi qua D và song song với AB. 
c. Đường thẳng CD. 

D. Đường thẳng BD. 

Câu 62. Cho tứ diện ABCD, I là trung điểm của AC và G là trọng tâm của tam giác BCD. 
Giao tuyến của ( ABD ) và ( DIG ) là 

A. đường thắng đi qua D và song song với AB. 

B. đường thẳng đi qua D và song song với AC. 
c. đường thẳng DG. 

D. đường thẳng DI. 

Câu 63. Cho tứ diện ABCD, I là trung điểm của AB và G là trọng tâm của tam giác ACD. 
Gọi (P) là mặt phang đi qua I, G và song song với BC. Khi đó giao tuyến của (P) và ( BCD ) 

là' 

A. đường thắng đi qua G và song song với BC. 

B. đường thắng đi qua / và song song với BC. 
c. đường thẳng đi qua D và song song với BC. 

D. đường thẳng DI. 

Câu 64. Cho tứ diện ABCD. Mặt phẳng đi qua trung điểm các cạnh AB, BC,CD cắt tứ diện 
theo một thiết diện là 

A. hình tam giác. B. hình bình hành. c. hình thoi. D. hình chữ nhật. 

Câu 65. Cho hai mặt phang phân biệt (a) và (/3). Hai đường thắng phân biệt a, b. Mệnh đề nào 
sau đây đúng? 

A. a c (a) và b (]L (/ 3 ) thì a và b chéo nhau. 

B. aflò = 0vàa không song song vói b thì a và b chéo nhau, 
c. a c (a), b c (/3) thì a và b chéo nhau.. 

D. a, b chéo nhau và a c (a) thì b (/ (a). 

Câu 66. Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Lấy trên đường thẳng a hai điểm M, N. Lấy 
trên đường thắng b hai điểm E, F. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. ME\\NF. ' B. ME cắt NF. 

c. ME và NF đồng phẳng. D. ME và NF chéo nhau. 

Câu 67. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Có bao nhiêu cạnh của hình lập phương chéo 
nhau với đường chéo AC' của hình lập phương? 


A 

A. 2. B. 3. c. 4. D. 6. 

A' 



Câu 68. 

Cho tứ diện ABCD có M và N lần lượt là trung điểm cạnh AB và AD. 
Giao tuyến của mp ( BCN ) và mp ( CDM ) là 

A. đường thẳng MN. 

B. đường thẳng đi qua c và trọng tâm tam giác ABD. B, 

C. đường thẳng MD. 

D. đường thẳng CN. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 39/78 
















<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


Câu 69. 

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi G là trọng 
tâm tam giác SBD và / là trung điếm cạnh SA. Tìm giao điếm X của 
đường thắng GI và mặt phang đáy của hình chóp. 

A. X = c. " B. X = GI n SB. 

c. X = GI n sơ. D. X = GI n AC, X / c. 



Câu 70. Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD là hình bình hành. Giả sử M thuộc đoạn SB (M 
không trùng vói 5 và B), khi đó mặt phang ( ADM ) cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là 
hình gì? 

A. Hình bình hành. B. Tam giác. c. Hình thang. D. Hình chữ nhật. 

Câu 71. Trong không gian cho hai mặt phẳng phân biệt (a) và (/3) cắt nhau. Đường thẳng d cắt 
mặt phang (a) và (/3) tại hai điếm phân biệt M, N] đường thắng d! cắt mặt phang (a) và (/3) tại 
hai điểm phân biệt M', N' (M / M', N / A 7 ). Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. M'N và MN' chéo nhau. 

B. M'N và MN' cắt nhau, 
c. M'N và MN' song song. 

D. M'N và MN' có thể hoặc song song hoặc chéo nhau hoặc cắt nhau. 

Câu 72. Cho tứ diện ABCD và các điểm M,M' thuộc cạnh /1 B : các điểm N,N' thuộc cạnh 
c D. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng? 

A. MN và M'N' song song. 

B. MN và M'N' chéo nhau. 

c. MN và M'N' có thể hoặc song song hoặc chéo nhau hoặc cắt nhau. 

D. MN và M'N' cắt nhau. 

Câu 73. Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB, AC. E là điểm trên 
cạnh CD với ED — 3 EC. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng ( MNE ) và tứ diện ABCD là 

A. Tam giác MNE. 

B. Tứ giác MNEF với điểm F bất kì trên cạnh BD. 

c. Hình bình hành MNEF với F là điểm trên cạnh BD thỏa mãn EF II BC. 

D. Hình thang MNEF với F là điểm trên cạnh BD thỏa mãn EF II BC. 

Câu 74. Cho hình tứ diện ABCD , / là trung điểm của đoạn AB, G là trọng tâm tam giác ACD 
và J là giao điểm của đường thẳng IG và mặt phang ( BCD ). Khắng định nào dưới đây đúng? 

A. G là trọng tâm của tam giác ABJ. B. G là trung điếm của đoạn IJ. 

c. GJ — 2 GI. D. D là trung điểm của đoạn IJ. 

Câu 75. Cho hình lăng trrụ tam giác ABC.A'B'C' có M, N lần lượt là trung điểm của AB và 
B'C'. Mặt phang đi qua ba điếm M, N, c cắt cạnh A'B' tại điểm p. Khắng định nào dưới đây 
đúng? 

A. B'P = \a!B'. B. B'P = Ia'B'. c. B'P = \a!B'. D. B'P = %A!B'. 

2 3 4 3 

Câu 76. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có điểm M là trung điểm của đoạn AB. Mặt 
phang (P) đi qua điểm M và song song với hai đường thắng B'C, AA' cắt cạnh AC tại I. Khắng 
định nào dưới đây đúng? 

A. IC = IA. B. IC = ịlA. c. IC = ịlA. D. IC = ịlA. 

3 3 4 

Câu 77. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' và mặt phẳng ( BC'D ) cắt đường thẳng AA' tại điểm 
I. Khẳng định nào dưới đây đúng 

A. AA! = AI. B. ỈA = ỈA!. c. A'A = A'I. D. ỈA! = 2AI. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 40/78 







* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


Câu 78. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có đường thẳng AB cắt ( B'CD ') tại điểm I. Khẳng 
định nào dưới đây đúng? 

A. AB = \aỉ. B. AB = ị AI. c. AB = %AI. D. AB = 2AI. 

2 3 3 

Câu 79. Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có điểm M là trung điểm của cạnh AC. Gọi mặt phang 
(P) đi qua B'C và song song với ( A'BM) và đường thẳng AC' cắt ( A'BM ) và (P) tại E và F. 
Khắng định nào dưới đây đúng? 

A. AE = EF = FC. B. 2 AE = EF = FC. c. AE = 2 EF = FC. D. AE = EF = 2 FC. 

ĐÁP ÁN 


l.D 

2.C 

3.A 

4.A 

5.C 

6.A 

7.C 

8.D 

9.D 

10. B 

11. D 

12. c 

13. A 

14. B 

15. A 

16. c 

17. B 

18. c 

19. A 

20. A 

21. D 

22. c 

23. c 

24. A 

25. A 

26. B 

27.D 

28. B 

29.A 

30. c 

31. D 

32. A 

33. c 

34. A 

35. c 

36. c 

37. D 

38. c 

39. A 

40. A 

41. c 

42. c 

43. c 

44. B 

45. B 

46. D 

47.A 

48. A 

49. B 

50. c 

51. c 

52. D 

53. B 

54. A 

55. c 

56. A 

57. B 

58. D 

59. c 

60. D 

61. B 

62.A 

63. c 

64. B 

65. B 

66. D 

67.C 

68. B 

69. A 

70. c 

71. D 

72. B 


73. D 

74. A 

75. c 

76. A 

77.A 

78. A 

79. A 



§3. ĐƯỜNG THĂNG SONG SONG MẶT PHĂNG 

1 LÝ THUYẾT 

Vị trí tương đối của đường thắng và mặt phang: 



- Thế nào là đường thẳng song song với mặt phẳng? 


+ Định lý 1: (Phương pháp chinh để chứng minh đường thẳng song song mặt phẳng) 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 41/78 











































































































































































































































































































































<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


Nếu đường thắng a không nằm trong mp(a) và a song song với một đường thắng b nằm 
trong (a) thì đường thắng a song song với (a). 



a Ợl (a) 
a II b c (a) 


a II (a) 


""*• Như vậy đế chứng minh đường thắng a song song mặt phắng («): 

^ Cách 1 (trực tiếp): 

Ta chỉ cần chỉ ra được đường thẳng a song song với một đường thẳng nào đó nằm trong mặt 
phang (ct). 

=t> Vì vậy khi giải các bài toán trong quan hệ song song các em cần chú ý các 
dấu hiệu song song như: 

- Các hình đặc biệt: Hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. 

- Đường trung bình trong tam giác, các góc so le trong, đồng vị ... 

- Các đoạn thắng tương ứng tỉ lệ trong tam giác (Định lý Talét). 


^ Cách 2 (gián tiếp) (quan trọng): 

Trong một số trường hợp đưòng thẳng b không có sẵn trong hình, khi đó ta sẽ dùng cách 
gián tiếp sau đây để xác định b: 
t Bl: Tìm mp(/3) chứa a sao cho (/ 3 ) cắt ( a ). 
t B2: Xác định (/ 3 ) n (a) = b. 
t B3: CM a'|| b. 


Định lý 2: (Phương pháp xác định giao tuyến của hai mặt phang) 



/k Cách xác định giao tuyến của hai mặt phang (Trong đó mặt phắng này chứa một đường 
thắng song song với mặt phang kia: 


t Bl: 
t B2: 


+ Hệ quả: (Phương pháp xác định giao tuyến của hai mặt phẳng) 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 42/78 






















* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng 
(nếu có) cũng song song với đường thắng đó. 




(o) II d, 
03 ) II d 


d 



/Ín Cách xác định giao tuyến của hai mặt phang cùng song song với một đường thắng 
d: 

tBl: . 


t B2: 


2 LUYỆN TẬP 


Bài 1: Cho tứ diện ABCD. Gọi G và G' là trọng tâm các tam giác ACD và BCD. CMR: 
GG' II (ABC). 


Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành. Gọi M,N là trung điểm của AB 
và CD. 

a) CMR: MN song song với (SBC) và ( SAD ). 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 43/78 



























<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN ngọc dũng 


Tel: 0976 071 956 


b) Gọi p là trung điểm cạnh SA. Chứng minh SB và sc đều song song với (MNP) 


Bài 3: Cho tứ diện SABC. Gọi M và N là trung điểm cạnh AB và AC\ I là một điểm bất kỳ 
trên cạnh SB. 
a) CMR: MN II (SBC). 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 44/78 















































* Quan hệ song song ử Thầy NGUYÊN NGỌC DUNG 


b) Tìm giao điểm của sc và ( MNI). 


Tel: 0976 071 956 


3 BÀI TẬP Cơ BẢN 

Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành. Gọi M,N là trung điểm của AD 
và BC. Gọi p là điếm trên cạnh SA. 

a) CMR: CD II (MNP) và MN II (SAB). 

b) Gọi Q là giao điểm của ( NMP ) và SB. CMR: MNQP là một hình thang. 

c) Gọi E là giao điểm của hai đường thẳng qua hai cạnh bền của MNQP. CMR: SE II ( ABCD). 

Bài 2: Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng mặt phang. Gọi o và ()' là tâm 
của ABCD và ABEF. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ( BDF ) và (ACE). 

b) CMR: 00' II (ADF) và 00’ II (BCE). 

c) Gọi M, N là trọng tâm của các tam giác ABD và ABE. CMR: MN II ( DCEF ). 

Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành tâm o. 

a) Gọi (a) là mặt phẳng qua DC , cắt SA và SB tại M và N. CMR: DCMN là hình thang. 

b) Gọi / là giao điểm của MC và DN. Chứng minh ba điểm s, I, o thẳng hàng. 

Bài 4: Cho tứ diện SABC. Gọi M, N là trung điểm của AB, AC. Gọi p là điểm trên cạnh SB 
(SP < PB). Mặt phẳng (MNP) cắt sc tại Q. 

a) CMR: MNPQ là hình thang. 

b) Gọi / là giao điểm của MP và NQ. CMR: I, s, A thẳng hàng. 

Bài 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang, đáy lớn AD — 2 BC. Gọi o là giao điểm 
của ÁC’ và BD và G là trọng tâm A SCD. 

a) Tìm (SAB) n (SCD) và (SAD) n (SBC). 

b) Tìm giao điểm của DG và (SAB). 

c) CMR: OG II (SBC). 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 45/78 



















<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


4 BÀI TẬP NÂNG CAO 

Chứng minh đường thẳng song song mặt phẳng: 

Bài 1: Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không đồng phẳng. 

a) Gọi o và ơ lần lượt là tâm của ABCD và ABEF. Chứng minh 00' song song với các mặt 
pliẳng ( ADF ) và ( BCE ). 

b) M,N là hai điếm lần lượt trên hai cạnh AE,BD sao cho AM — ^ AE,BN — 7 ịBD. Chứng 
minh MN II (CDFE). 

Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trưng điểm các 
cạnh AB, CD. 

a) Chứng minh MN song song với các mặt (SBC) và (SAD). 

b) Gọi p là trưng điểm của SA. Chứng minh SB, sc đều song song với (MNP). 

c) Gọi G\ và Ơ 2 là trọng tâm các tam giác ABC và SBD. Chứng minh G 1 G 2 II (SAD). 

Bài 3: Cho tứ diện ABCD. G là trọng tâm AABD. M là một điểm trên cạnh BC sao cho 
MB = 2 MC. Chứng minh MG II (ACD). 

Giao tuyến song song (dạng 2): 

Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành. Gọi M,N là trưng điểm AD,BC 
và G là trọng tâm tam giác SAB. 

a) Tìm giao tuyến của (SMN) và ( SAB ), (GMN) và (SAB). 

b) Tìm thiết diện của hình chóp vói (GMN). 

Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD. M,N là hai điểm trên AB,CD, (P) là mặt phẳng qua MN và 
song song với SA. 

a) Tìm giao tuyến của (P) với các mặt phẳng (SAB) và (SAC). 

b) Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (P). 

c) Tìm điều kiện của MN để thiết diện là hình thang. 

Bài 3: Trong mặt phang (o) cho A ABC vuông tại A, góc B — 60°, AB — a. Gọi o là trưng điểm 
của BC. Lấy điếm s ở ngoài (<ỵ) sao cho SB = a và SB _L OA . Gọi M là một điếm trên cạnh 
AB, mặt phang (Ị3) qua M và song song với SB và OA, cắt BG, sc, SA lần lượt tại N, p, Q. Đặt 
X — BM (0 < X < a). 

a) Chứng minh MNPQ là hình thang vuông 

b) Tính theo a và X diện tích hình thang này. Tính X để diện tích này lớn nhất. 

Bài 4: Cho hình chóp S.ABCD. M,N là hai điểm bất kì trên SB và CD. (a) là mặt phẳng qua 
MN và song song với sc. 

a) Tìm các giao tuyến của (a) với các mặt phang (SBC), (SCD), (SAC). 

b) Xác định thiết diện của S.ABCD vói mặt phang (a). 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 46/78 





* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


5 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau? 

A. Hai đường thắng phân biệt cùng song song với một mặt phang thì song song với nhan. 

B. Nếu đường thẳng a nằm trong ( p ) và (P) II A thì a II A. 

c. Nếu đường thẳng A II (p) và (P) cắt đường thẳng a thì hai đường thẳng a và A cắt nhan. 
D. Đưòng thẳng A II (P) thì tồn tại đường thẳng A' nằm trong (P) để A II A'. 

Câu 2. Cho mặt phẳng (P) và hai đưòng thẳng a, b vối a song song (P). Chọn mệnh đề đúng 
trong các mệnh đề sau? 

A. Nếu b nằm trong (P) thì a II b. 

B. Nến b nằm trong (P) thì a và b chéo nhau, 

c. Nếu b nằm trong (P) thì a và b cắt nhan. 

D. Nến b nằm trong (P) thì a và b không có điếm chung. 

Câu 3. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau và mặt phẳng (P). Xét các mệnh đề san 

(I) : Nến (P) II a thì (P) II 6. 

(II) : Nếu (P) II a thì (P) chứa đường thẳng b. 

(III) : Nến (P) cắt a thì (P) cắt b. 

(IV) : Nến (P) II a thì (P) song song hoặc chứa đường thẳng b. 

Số mệnh đề sai trong các mệnh đề trên là 

A. 0 . B. 1 . c. 2. D. 3. 

Câu 4. Cho đường thẳng a nằm trong mặt phang (a) và đường thắng b không nằm trong (a). 
Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau? 

A. Nếu b II (a) thì b II a. 

B. Nến b cắt (a) thì b cắt a. 
c. Nến b II a thì b II (a). 

D. Nến b cắt (a) và mặt phang (Ị3) chứa b thì giao tuyến của (a) và (/3) cắt cả a và b. 

Câu 5. Cho đường thẳng a và b chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với 

6 ? 

A. 0 . B. 1 . c. 2. D. Vô số. 

Câu 6. Cho mặt phẳng (P) và (Q) cắt nhau theo giao tuyến là đường thẳng d. Đường thẳng 

a II (Q) và a II (P). Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau? 

A. a II d. B. a,d chéo nhau. c. a,d cắt nhau. D. a,d trùng nhau. 

Câu 7. Cho hai đường thắng a, b và mặt phang (a). Điều kiện cần để đường thẳng a II (a) là 
A. a II b và b II (a). B. a II b và b c (a). 

c. a n (a) = 0. D. a II b và b n (a) = 0. 

Câu 8. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Giao tuyến của ( SAD ) và 
(SBC) là đường thắng song song với 

A. Ác. B. BD. C. AD. D. sc. 

Câu 9. Nếu ba đường thẳng phân biệt không cùng nằm trong một mặt phẳng và đôi một cắt 
nhau thì ba đường thắng đó 

A. đồng quy. B. tạo thành một tam giác. 

c. trùng nhau. D. cùng song song với một mặt phang. 

Câu 10. Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến 
của chúng (nếu có) sẽ 

A. trùng với một trong hai đường thắng đó. 

B. cắt cả hai đường thắng đó. 

C. song song hoặc trùng vói một trong hai đường thẳng đó. 

D. song song với hai đường thẳng đó. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 47/78 





<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


Câu 11. Cho hai đường thẳng song song dị và d 2 - Tìm số mặt phẳng chứa dị và song song với 

A. 1 . B. 2. c. 0 . D. Vô số. 

Câu 12. Cho đường thẳng a và hai mặt phẳng (P), ( Q ) có giao tuyến là đường thẳng b. Tìm 
khắng định sai trong các khắng định san. 

A. Nếu a II ( Q ) thì a II (P). 

B. Nếu a c ( Q ) và a II b thì a II (P). 
c. Nếu a c ( Q ) và a II (P) thì a II b. 

D. Có thể xảy ra trường hợp a II (P) và a II (Q ). 

Câu 13. Cho đường thẳng a song song mặt phẳng (P). Khi đó, số đường thẳng thẳng phân biệt 
nằm trong (P) và song song vói đường thẳng a là 

A. 1 . B. 2. c. 0 . D. Vô số. 

Câu 14. Xét các phát biểu sau 

(I) Đường thắng a song song với mặt phang (P) thì a luôn song song với mọi đường thắng nằm 
trong (P). 

(II) Cho a và 6 là hai đưòng thẳng chéo nhau. Khi đó, có duy nhất một mặt pliẳng đi qua a và 
song song với b. 

(III) Cho a và Mà hai đường thẳng chéo nhau. Khi đó, có vô số mặt phẳng đi qua a và song 
song với b. 

Số phát biểu đúng là 

A. 0 . B. 1 . c. 3. D. 2. 

Câu 15. Cho hai đường thẳng a và b cùng song song với mặt phẳng (P). Khẳng định nào sau 
đây đúng? 

A. a và b song song với nhau. 

B. a và b chéo nhau. 

c. a và b trùng nhau hoặc cắt nhau. 

D. a và b có thể trùng nhau, chéo nhau, cắt nhau hoặc song song với nhau. 

Câu 16. Trong các khẳng định sau đây, đâu là khẳng định đúng? 

A. Nếu a II 6 và 6 II (a) thì a II (a). B. Nếu a n (a) = 0 thì a II (a) . 

c. Nếu a II b và b c (a) thì a II (a). D. Nếu a II (/3) và (/3) II b thì a II b. 

Câu 17. Cho đường thẳng a song song vói (a). Nếu mặt phẳng (/ 3 ) chứa đường thẳng a và cắt 

(a) theo giao tuyến b thì 

A. b II a . B. b n a = A. c. b = a. D . b vầ a chéo nhau. 

Câu 18. Trong không gian cho điểm A nằm ngoài đường mặt phẳng (a). Hỏi có bao nhiêu đường 
thắng đi qua A và song song vối (a)? 

A. Vô số. B. 1 . c. 2. D. 3. 

Câu 19. Cho hai đường thắng phân biệt a, b cùng song song với mặt phang (P). Vị trí tương đối 
nào sau đây không thế xảy ra giữa a và 6? 

A. Song song. B. Trùng nhau. c. cắt nhau. D. Chéo nhau. 

Câu 20. Cho mặt phẳng (a) chứa hai đường thẳng cắt nhau avầb,A là điểm bất kì không thuộc 
mặt phang (a). Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng? 

A. Có duy nhất một mặt phang chứa A và song song vói a. 

B. Có duy nhất một mặt phẳng chứa A và song song với b. 

c. Có duy nhất một mặt phẳng chứa A và song song với cả a lẫn b. 

D. Không tồn tại mặt phẳng nào chứa A, song song với cả a lẫn b . 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 48/78 





* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


Câu 21. Cho mặt phẳng (P) và một hai đường thẳng a, b. Khẳng định nào san đây đúng? 

A. (p) II a, (P) II b => a II b. B. (P) II b, a cắt (P) =>- a cắt b . 

c. a II 6, a cắt (P) => b cat (P) . D. (a) li (b), a II (P) và b / (P) => b II (P) . 

Câu 22. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. Nếu hai mặt phang có một điếm chung thì chúng còn vô số điếm chung khác nữa. 

B. Nếu hai đường thắng phân biệt cùng song song với đường thắng thứ ba thì song song với 

nhau. 

c. Nếu hai đường thắng phân biệt cùng song song với một mặt phang thì song song vói nhau. 
D. Nếu một mặt phẳng cắt một trong hai chíòng thẳng song song thì cắt đường thẳng còn lại. 

Câu 23. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có M, N lần lượt là trung điểm của SA. SB. Tìm khẳng 
định đúng. 

A. MN II (ABCD ). B. MN II (SAB). c. MN II (SCD). D. MN II (SBC). 

Câu 24. Cho tứ diện ABCD có I, J lần lượt là trung điểm của BC, BD. Giao tuyến của mặt 
phẳng (AIJ) và (ACD) là 

A. đường thắng d đi qua A và song song vói BC. 

B. đường thẳng d đi qua A và song song với BD. 
c. đường thắng d đi qua A và song song vói CD. 

D. đường thẳng AB. 

Câu 25. Cho hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng có tâm 
lần lượt là o và ơ. Tìm khắng định đúng trong các khắng định sau. 

A. oơ II ( ABCD ). B. 00' II ( ABEF ). c 00' II (BDE). D. 00' II (ADF). 

Câu 26. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. /, J lần lượt là trọng tâm 
tam giác SAB và SAD. E, F lần lượt là trung điếm của AB, AD. Tìm mệnh đề đúng. 

A. IJ II ( SBD ). B. IJ II (SEF). c. IJ II (SAB). D. IJ II (SAD). 

Câu 27. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Gọi A', B ', C', D' lần lượt là 
trung điểm của SA, SB, sc, SD. Tìm số mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 

(I) : A'B' II (SAD). (III): A'D' II (SBC). 

(II) : A'C' II BD. (IV): A'C' II (BCD). 

A. 1. B. 2. c. 3. D. 0. 

Câu 28. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và AC. Khẳng định 
nào sau đây đúng? 

A. MN nằm trong ( BCD ). B. MN không song song ( BCD ). 

C. MN II (BCD). D. MN cắt (BCD). 

Câu 29. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Mặt phẳng (a) qua AB và 
cắt cạnh sc tại điếm M nằm giữa s và c. Khi đó, mặt phang (a) song song với 

A. BD. ' B. AC. c. sc. D. CD. 

Câu 30. Cho tứ diện ABCD có G là trọng tâm tam giác ABD. M là một điểm trên đoạn BC 
sao cho MB = 2 MC. Khắng định nào sau đây là đúng? 

A. MG II (BCD). B. MG II (ABD). C MG II (ABC). D. MG II (ACD). 

Câu 31. Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phẳng phân biệt. Khẳng 
định nào sau đây đúng? 

A. AD II (BEF). B. FD II (BEC). C. CF II (ABD). D. EC II (ABF). 

Câu 32. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm o. M là trung điểm của 
oc, mặt phang (a) đi qưa M và song song với SA và BD. Thiết diện của hình chóp với mặt 
phang (<ỵ) là hình gì? 

A. Hình thang cân. B. Hình bình hành. c. Hình tam giác. D. Hình chữ nhật. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 49/78 





<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


Câu 33. Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M và N lần lượt là các điểm nằm trên hai cạnh AB và 
CD(M và N không trùng với các điểm A, B , C, D), (P) là mặt phang đi qua MN và song song 
với SA. Thiết diện của hình chóp cắt bởi (P) là hình gì? 

A. Ngũ giác. B. Tam giác. c. Tứ diện. D. Tứ giác. 

Câu 34. Cho tứ diện ABCD có G là trọng tâm của tam giác ( BCD ). Gọi o là điểm tùy ý nằm 
trong đoạn thắng AG. Thiết diện của tứ diện cắt bởi mặt phang đi qna o, song song vối DG và 
BC là hình gì? 

A. Tam giác. B. Hình thang cân. c. Hình bình hành. D. Ngũ giác. 

Câu 35. Cho tứ diện ABCD. Gọi p, F, G lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, BC và DB. 
Giao tuyến của hai mặt phang (PPG) và ( ACD ) là đường thắng song song với đường thắng nào 
sau đây? 

A. CD. B. AD. c. AB. D. DB. 

Câu 36. Cho tứ diện ABCD. Gọi M là điểm thuộc miền trong của tam giác ABC , mặt phẳng 
(a) qua M và song song vối AB và CD. Thiết diện của tứ diện ABCD cắt bởi mặt phang (a) là 
hình gì? 

A. Tam giác. B. Hình chữ nhật. c. Hình vuông. D. Hình bình hành. 

Câu 37. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. M là một điểm lấy trên 
cạnh SA (M không trùng với s và A). Mặt phẳng ( MBC ) cắt hình chóp S.ABCD theo thiết 
diện là hình gì? 

A. Tam giác. B. Hình thang. c. Hình bình hành. D. Hình chữ nhật. 

Câu 38. Cho tứ diện ABCD và M là điểm nằm trên cạnh BC (M không trùng với B và C). 
Mặt phang (a) qua M và song song với AB và CD. Thiết diện của tứ diện cắt bởi mặt phang 
(o) là hình gì? 

A. Hình bình hành. B. Hình chữ nhật. c. Hình thang. D. Hình tam giác. 

Câu 39. Cho tứ diện ABCD có AB — CD. Gọi (a) là mặt phẳng qua trung điểm của cạnh AC, 
song song với AB và CD. Thiết diện của tứ diện ABCD cắt bởi (a) là hình gì? 

A. Hình tam giác. B. Hình vuông. c. Hình thoi. D. Hình chữ nhật. 

Câu 40. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AD là đáy lớn). Gọi M là điểm 
nằm trong đoạn thắng SA. Gọi (P) là mặt phang đi qua M, song song với SA và CD. Thiết diện 
của hình chóp cắt bởi mặt phang (P) là hình gì? 

A. Hình chữ nhật. B. Tam giác. c. Hình thang. D. Hình bình hành. 

Câu 41. Cho tứ diện ABCD có G 1 , Ơ 2 lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và BCD. I là trung 
điểm của BC. Xét các mệnh đề sau 

(I) : Giơ2 II (AID). (III): Ơ1Ơ2 II (ACD). 

(II) : Ỡ1Ỡ2 II (ABD). (IV): g[g 2 II (BCD). 

Tìm số mệnh đề đúng. 

A. 1. B. 2. c. 3. D. 4. 

Câu 42. Cho tứ diện ABCD có G là trọng tâm tam giác ABD. Điểm M nằm trên đoạn BC 
thỏa mãn BM = 2 CM. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 

A. MG II (ABC). B. MG II (ABD). c MG II (ACD). D. MG II BD. 

Câu 43. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi / là trung điểm 
^ n 1 , . 
của BC\ K thuộc cạnh SD sao cho SK = -PhD. M là giao diêm của AI và BD. Tìm mệnh đê 

đúng trong các mệnh đề dưới đây. 

A . MK II (SBC). B. MK II (SBD). c. MK II ( ABCD ). D. MK II (SCD). 

Câu 44. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm o. Gọi p là trung điểm của 

_ _ SD o 

OD, I là điểm thuộc đoạn SD. Xác định tỉ số k — —— để p/ II (SBC). 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 50/78 





* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


A. k = 3. B. Jfe = 4. c.k=ị. D . k = ị. 

2 2 

Câu 45. Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF{cấc đỉnh lấy theo thứ tự đó) và không đồng 
phang. Gọi / và J lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABF và ABD. Khi đó IJ không song 
song với mặt phang nào dưới đây? 

A. (EBC). B. (EAD). c. ( DCEF ). D. (BDF). 

Câu 46. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, AD song song BC và AD = 2 BC. 
M là trung điểm SA. Đường thắng nào sau đây là giao tuyến của hai mặt phang (MBC ) và 
(. SAD)1 

A. MN (với N là điểm thuộc đoạn SD sao cho SN — 2 ND). 

B. MP (vối p là trung điểm SD). 

c. MK (với K là trọng tâm tam giác SCD). 

_ rrlv ^ „ TT 1 
D. MH với H là diêm thuộc đoạn SD sao cho SH — —HD. 

■ 2 

Câu 47. Cho hình chóp S.ABCD. Gọi G, E lần lượt là trọng tâm của tam giác SAD và tam 
giác SCD. Lấy M, N lần lượt là trưng điểm của AB , BC. Xét các mệnh đề sau 

(1) ; MN II (GAC). (4); GE = MN. 

(2) ; MN 11 (DAC). (5): GE II MN. 

(3) ; GE II (AMN). 

Số mệnh đề sai là 

A. 2. B. 0. c. 3. D. 1. 

Câu 48. Cho tứ diện ABCD. Gọi G\ và G 2 lần lượt là trọng tâm các tam giác BCD và ACD. 
Khắng định nào sau đây sai? 

A. G\G 2 — -ịAB. B. GịG 2 song song {ABC). 

c. BGị, AG 2 , CD đồng quy. D. G\G 2 song song ( ABD ). 

Câu 49. Cho tứ diện ABCD với M, N lần lượt là trọng tâm các tam giác ABD và ACD. Xét 
các khẳng định sau 

(1) : MN song song mặt phang {ABC). (3): MN song song mặt phang {ACD). 

(2) : MN song song mặt phang {BCD). (4): MN song song mặt phang {ABD). 

Các mệnh đề đúng là 

A. (I) và (III). B. (I) và (IV). C. (II) và (III). D. (I) và (II). 

Câu 50. Cho tứ diện ABCD, G là trọng tâm tam giác ABD. Trên đoạn BC, lấy điểm M sao 
cho MB — 2 MC. Khắng định nào sau đây đúng? 

A. MG song song {BCD). B. MG song song (ACB). 

c. MG song song {ABD). D. MG song song {ACD). 

Câu 51. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi M, N lần lượt 
là trung điếm các cạnh SD và CD. Giao tuyến của hai mặt phang {OMN) và (SAC) song song 
với đường thắng nào sau đây? 

A. SA. B. sc. c. AC. D. SB. 

Câu 52. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, AD II BC , AD — 2 BC. Gọi M 
và N lần lượt là trung điếm của các cạnh SA và AD. Giao tuyến của hai mặt phang (. MNC ) và 
{SAB) song song với đường thắng nào sau đây? 

A. CD. B. SA. c. SB. D. AB. 

Câu 53. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o, I là trung điểm cạnh 
SC. Khắng định nào sau đây sai? 

A. 10 song song ( SAB). 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 51/78 






<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


B. 10 song song ( SAD). 

c. (IBD)n(SAC) =10 . 

D. Mặt phang (IBD) cắt khối chóp S.ABCD theo thiết diện là một tứ giác. 

Câu 54. Cho tứ diện ABCD. M, N, p, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, BC, BD, 
AD. Tìm điều kiện của tứ diện ABCD để MNPQ là hình thoi. 

A. AB = BC. B. BC = AD. C. AC = BD. D. AB = CD. 


Câu 55. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Mặt phẳng (a) qua BD và 
song song với SA, mặt phang (a) cắt sc tại điểm K. Khắng định nào sau đây đúng? 

A. SK = KC. B. SK = 2 KC. c. SK = 3KC. D. SK = \kC. 

2 

Câu 56. Cho tứ diện ABCD có G là trọng tâm tam giác BCD. Mặt phang (<ỵ) chứa BG và 
song song với /16', cắt AD tại K . Khắng định nào sau đây đúng? 

A. AK = 2 KD. B. AK = 3KD. c. AK = KD. D. AK = ]-KD. 

2 

Câu 57. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Vị trí tương đối của đường 
thắng AB vói mặt phang ( SCD ) là 
A. song song. B. cắt nhau, 

c. trùng nhau. D. AB nằm trong ( SCD ). 

Câu 58. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và sc. 
Khắng định nào sau đây đúng? 

A. MN II (ABCD ). " B. MN II (SAB). c. MN II (SCD). D. MN II {SBC). 


Câu 59. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Điểm N thuộc cạnh AC sao cho 

N C l n . " , , . , z [ “ ' , z 

— = X, với X > 0 . Gọi G là trọng tâm tam giác SCD. Tìm X đe đường thăng GN song song 

với mp {SAB). 

A. ị. B. ị. c. 2. D. 3. 

2 3 

Câu 60. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Một mặt phẳng (P) đồng 
thời song song với AC và SB lần lượt cắt các đoạn thắng SA,AB,BC,SC,SD và BD tại 
M, N, E, F. I, J. Khắng định nào sau đây đúng? 

A. MN II (SCD). B. EF II (SAD). c. NF II (SAD). D. IJ II (SAB). 

Câu 61. Cho tứ diện ABCD ; gọi G\, G 2 lần lượt là trọng tâm tam giác ABC , ACD. Khẳng định 
nào sau đây sai? 

A. GỵG 2 II (BCD). B. GịG 2 II (ABD). c. Gi 6>*2 II BD. D. Ciơ 2 II AC. 


Câu 62. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AI) II BC). Gọi M là trọng tâm 

* 1 , v , 
tam giác SAD. N là điếm thuộc cạnh AC sao cho NA — -NC. Khăng định nào sau đây là khăng 

định đúng? 

A. MN II (SBC). B. MN II (SCD). C. MN II (SAD). D. MN II (SAB). 


Câu 63. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, p lần lượt là 
trung điểm của AB,DC , SA. Khi đó, 

A. SC II (MNP). B. SC và MN cắt nhau. 

C. sc và (MNP) cắt nhau. D. SC II MN. 

Câu 64. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang đáy lớn là AB. Điểm M là trung 
điếm của CD. Mặt phang (a) đi qua M và song song với BC và SA, mặt phang (<ỵ) cắt AB tại 
N và cắt SB tại điếm p , cắt SCI tại điểm (). Khắng định nào sau đây đúng về thiết diện của mặt 
phang (a) với khối chóp S.ABCD1 

A. Thiết diện là hình bình hành. 

B. Thiết diện là tam giác MNP. 

C. Thiết diện là hình thang có đáy nhỏ là PQ. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 52/18 






* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


D. Thiết diện là hình thang có đáy nhỏ là NP. 

Câu 65. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tứ giác lồi. Gọi M và N lần lượt là các điểm nằm 
trên hai cạnh AB và CD. Mặt phang (P) đi qua MN và song song vói SA, cắt SB và SC' lần 
lượt tại I và H. Khắng định nào sau đây đúng? 

A. IH II MN. B. IH II BC. c. IM II HN. D. IM II SA. 

Câu 66. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tứ giác lồi. Gọi M và N lần lượt là các điểm nằm 
trên hai cạnh SB và CD (M và N không trùng vói các điếm A, B , c, D), mặt phang (P) đi qua 
MN và song song vói sc. Hai mặt phang nào sau đây lần lượt cắt mặt phang (P) theo các giao 
tuyến song song vói nhau? 

A. (SAD) va (BCD). B. (SBC) và (SCD). 

c. (SAD) và (SBC). D. (SBC) và (BCD). 

Câu 67. Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M và N lần lượt là các điểm nằm trên hai cạnh SB và 
CD (M và N không trùng với các điếm A, B , c, D ), mặt phang (P) đi qua MN và song song 
với sc. Thiết diện của hình chóp cắt mặt phang (P) là hình gì? 

A. Hình thang cân. B. Hình bình hành. C. Tam giác. D. Ngũ giác. 

Câu 68 . Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, M là điểm bất kỳ nằm trong 

đoạn thắng sc. Mặt phang đi qua M, song song vói (SA) và BD, cắt hình chóp theo thiết diện 

là hình gì? 

A. Tam giác. B. Ngũ giác. c. Hình bình hành. D. Hình thang. 

Câu 69. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi / là trung điểm 

của đoạn thắng SO. Gọi p là mặt phang đi qua M, song song với SA và BD. Thiết diện của 
hình chóp cắt bởi mặt phang (P) là hình gì? 

A. Tam giác. B. Hình thang cân. c. Hình bình hành. D. Ngũ giác. 

Câu 70. Cho tứ diện ABCD , M là một điểm thuộc cạnh BC (không trùng với B,C). Gọi (a) 

là mặt phang đi qua M và song song vói các đường thắng AB, CD. Thiết diện tạo bởi (a) với tứ 
diện ABCD là hình gì? 

A. Tam giác. B. Hình thang cân. c. Ngũ giác. D. Hình bình hành. 

Câu 71. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi. Gọi E,F lần lượt là trung điểm của 

SA, SB. Điểm M bất kì thuộc cạnh BC. Thiết diện của hình chóp khi cắt bởi ( MEF ) là hình 
gì? 

A. Tam giác. B. Ngũ giác. C. Lục giác. D. Hình thang. 

Câu 72. Cho tứ diện ABCD , gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của AB,BC,CD. Thiết diện 
tạo bởi tứ diện và mặt phang (MNP) là hình gì? 

A. Tam giác. B. Hình bình hành. c. Hình ngũ giác. D. Tam giác cân. 

Câu 73. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi, SA = SB, SC — SD. Gọi E,F 
lần lượt là trung điếm SA, SB. Điếm M thuộc cạnh BC. Thiết diện tạo bởi hình chóp khi cắt bởi 
mặt phẳng (MEF) là hình gì? 

A. Tam giác. B. Hình bình hành. C. Hình thang cân. D. Hình vuông. 

Câu 74. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, AB song song với CD] AB > CD. 
Gọi M là trung điểm CD, (a) là mặt phang đi qua M và song song với SA, BC. Thiết diện của 
(a) và hình chóp S.ABCD là hình gì? 

A. Tam giác. B. Hình thang. C. Hình bình hành. D. Tam giác cân. 

Câu 75. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.AiBiCị. Gọi M là trung điểm của AiCi- Thiết diện 
tạo bởi mặt phang (ABM) và hình lăng trụ là hình gì? 

A. Tứ giác. B. Hình bình hành. c. Hình thang. D. Tam giác. 

Câu 76. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. M là một điểm di động trên đoạn 

SC] (a) là mặt phang qua AM và song song với BD. Gọi E, F lần lượt là giao điểm của (a) với 

RR.IsnT N T _SB SD sc 

SB và SD. Tính + 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 53/78 







<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


A. T — 2. B. T = — 1. c. T = l. D. T =-. 

2 

Câu 77. Cho tứ diện ABCD , M là trung điểm cạnh AB và N là một điểm nằm trong đoạn CD. 
Mặt phang (a) qua MN và song song với BC. Thiết diện tạo bởi (a) và tứ diện ABCD là hình 
bình hành khi 

A. CN = 3 DN. B. DN = 2 CN. c. CN = 2 DN. D. CN = DN. 


Câu 78. Cho hình vuông ABCD cạnh a, tâm o. Gọi s là một điểm nằm ngoài mặt phang 
(ABCD ) sao cho SB — SD. Gọi M là điểm tùy ý trên AO với AM — X. Mặt phẳng (a) đi qua 
M song song với SA, BD và cắt so, SB , AB lần lượt tại N, p, Q. Cho SA — a, tính diện tích 
MNPQ theo a và X, biết NM _L MQ. 

A. -.x.y/2(a — xy/2). B. —I=.x.y/2(a — x). 

y2 

1 /KÍ 

. — 7 =. x .\/2 ( 

Vĩ v 

Câu 79. Cho tứ diện đều ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD, I 
là trung điếm của đoạn thắng MN. Mặt phang (a) qua I, song song với AB và CD. Thiết diện 
của tứ diện cắt bởi mặt phang (a) là hình gì? 

A. tam giác. B. Hình chữ nhật. c. Hình thang. D. Hình thoi. 



c. -ụ=.x.(a — xV- 2 ). 


D 


Câu 80. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, AD II BC, AD — 2 BC. Gọi M 
là trung điếm của đoạn thắng SA. Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phang ( MBC ) là hình 

gì? 

A. Hình chữ nhật. B. Hình tam giác. c. Hình thang vuông. D. Hình bình hành. 


Câu 81. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi M là trung điểm 
của đoạn thắng so. Mặt phang đi qua M, song song với SC' và AD, cắt cạnh SD tại E. Tính tỉ 
số k giữa SE và SD1 

A. k — —. B . k — c. k — D. k — 

2 3 4 3 

Câu 82. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình, cạnh SC — a. Gọi M là điểm di 
động trên cạnh sc. Mặt phang (P) đi qua M , song song với SA và BD. Đặt SM = X (ì ẽ R). 

Tìm tất cả các giá trị của X đế (P) cắt hình chóp theo thiết diện là một ngũ giác. 

. _ u ắa „ a „ a 

A. X — . B. X = mi c. 0 < X < -. D. - < X < a. 

2 4 2 2 


Câu 83. Cho tứ diện ABCD. Điểm o nằm trong tam giác BCD. Qua o kẻ các đường thắng 
song song với AB, AC , AD cắt các mặt phẳng ( ACD ), ( ABD ), (ABC) lần lượt tại M, N, p. Khẳng 
định nào sau đây đúng? 


A. 

c. 


OM ON , OP 

1 = 4. 

ẠB ẠC ẠD 
ỐM , ÔN , ÔP n 
+ —u = 2. 
AB AC AD 


„ OM ON , OP n 

■ Ãẽ + ÃC + ẠD~ 

_ OM , ÔN , ÔP , 
D. ỴCC + -N- + ," = 1. 
AB AC AD 


Câu 84. Cho tứ diện ABCD , biết AB.AC.AD = 1. Điểm o nằm trong tam giác BCD. Qua o 
kẻ các đường thắng song song vói AB,AC,AD cắt các mặt phang (ACD),(ABD),(ABC) lần 
lượt tại M,N,P. Tìm giá trị lớn nhất của tích OM.ON.OP1 

A. 1. B. ui c. ị. D. ị. 

27 3 9 


ĐÁP ÁN 


l.D 

2.D 

3.C 

4.C 

5.B 

6.A 

7.C 

8.C 

9.A 

10.C 

11. D 

12. A 

13. D 

14. B 

15. D 

16. B 

17.A 

18. A 

19. B 

20. c 

21. D 

22. c 

23. A 

24. c 

25. D 

26.A 

27. B 

28. c 

29. D 

30. D 

31. B 

32. c 

33. D 

34. A 

35. A 

36. D 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 54/78 









































































































































* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


37. B 

38. A 

39. c 

40. c 

41. B 

42. c 

43. A 

44. B 

45. B 

46. B 

47.A 

48. A 

49. D 

50. D 

51. B 

52. D 

53. D 

54. D 

55. A 

56. c 

57.A 

58. A 

59. A 

60. D 

61. D 

62. A 

63. A 

64. c 

65. D 

66. B 

67.D 

68. A 

69. D 

70. D 

71. D 

72. B 

73. c 

74. B 

75. c 

76. c 

77. D 

78. D 

79. D 

80. D 

81. c 


82.C 

83. D 

84. B 



§4. HAI MẶT PHẲNG song song 


1 LÝ THUYẾT 


1. Hai mặt phang song song: 


Hai mặt phẳng (o?) và (/3) gọi là song song nếu chúng không có điểm chung. 



Trần nhà 


'a 



Nền nhà 


Kí hiệu: (o) II (/3). 

Tính chất: Nếu hai mặt phang song song với nhau thì mọi đường thắng trong mặt phang 
này đều song song với mặt phang kia. 

ỷl I => d II 03) 
dc{a) ị 11 


2. Điều kiện để hai mặt phẳng song song: (Phương pháp chứng minh hai mặt phẳng 
song song) (Quan trọng) 



GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 55/78 























































































































































































































<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


Hình lăng trụ là hình không gian có hai mặt phang đáy là hai đa giác song song và bằng 
nhau, các mặt bên là hình bình hành. 


A 



Hình lăng trụ ABCD.A'B'C'D' 


Tính chất: 

- Các cạnh bên của hình lăng trụ thì song song và bằng nhau. 

- Tên của hình lăng trụ dựa vào tên của đa giác đáy: hình lăng trụ tam giác, hình lăng trụ 
tứ giác,... 

- Hình hộp: là hình lăng trụ có đáy là hình bình hành. 

- Hình hộp có tất cả các mặt bên và mặt đáy là hình chữ nhật gọi là hình hộp chữ nhật. 

- Hình hộp có tất cả các mặt bên và mặt đáy là hình vuông gọi là hình lập phương. 


2 LUYỆN TẬP 


Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành. Gọi M,N,P là trung điểm của 
AD, BC, SA. 

a) CMR: (MNP) II (SDC). 


b) (MNP) cắt SB tại Q. CMR: Q là trung điểm của SB. 


c) MP và NQ cắt nhau tại I. CMR: SI song song vối AD và BC. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 56/78 




























* Quan hệ song song * Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


Bài 2: Cho hai hình vuông ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt pliẳng. Lấy các 
điểm M và N trên AC và BD sao cho AM — BN. 

a) CMR: (BCE) II (ADF). 

b) CMR: MN II ( CDEF ). 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 57/78 












































<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


3 BÀI TẬP Cơ BẢN 

Bài 1: Cho hình bình hành ABCD. Gọi Ax, By , Cz. Dt là bốn nửa đường thẳng song song, cùng 
chiều và không nằm trong ( ABCD ). Một mp(a) cắt chúng tại A ', B' ,C ', D'. 

a) CMR: ( AA'B'B ) II ( CƠƠD ). 

b) CMR: A'B'C'D' là hình bình hành. 

c) CMR: AA' + cơ = BB' + Dơ. 

Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành. Gọi M là điểm trên AD. Gọi (a) 
là mặt phang qna M và song song với AB và sc. 

a) CMR: (a) II (SDC). 

b) CMR: SD II (a). 

Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi M, N, K là trung điểm 
của SA, SD và AD. 

a) CMR: MN II (SBC) và (SCB) II ( OMN ). 

b) SK cắt MN tại I. CMR: OI II (SCB). 

c) ( OMN ) cắt AB tại H. CMR: H là trung điểm của AB. 


4 BÀI TẬP NÂNG CAO 

Chứng minh hai mặt phang song song: 

Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành tâm o. Gọi M, N lần lượt là trung điểm 
của SA, SD. 

a) Chứng minh rằng ( OMN) II (SBC). 

b) Gọi p và Q là trung điểm của AB và ON. Chứng minh PQ II (SBC). 

Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD, đáy là hình bình hành tâm o. Gọi M, N lần lượt là trung điểm 
của SA và CD. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 58/78 



















* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


a) Chứng minh ( OMN ) II (SBC). 

b) Gọi I là trung điểm của so, J là một điểm trên (ABCD) và cách đều AB và CD. Chứng minh 
IJ II (SAB). 

c) Giả sử A SAD và A ABC đều cân tại A. Gọi AE, AF là các đường phân giác trong của A ACD 
và A SAB. Chứng minh FE II ( SAD ). 

Bài 3: Cho hai hình vuông ABCD và ABEF ở trong 2 mặt phẳng khác nhau. Trên các đường 
chéo AC và BF lần lượt lấy các điếm M, N sao cho AM — BN. Các đường thẳng song song với 
AB vẽ từ M, N lần lượt cắt AD, AF tại M’, NI 

a) Chứng minh: ( CBE ) II ( ADF ). 

b) Chứng minh: (DEF) II (MNN'M'). 

Bài 4: Từ bốn đỉnh của hình bình hành ABCD vẽ bốn nửa đưòng thẳng song song cùng chiều Ax, 
By, Cz và Dt sao cho chúng cắt mặt phang (ABCD). Một mặt phang cắt bốn nửa đường thắng 
nói trên theo thứ tự tại A’, B’, C’ và D’. 

a) Chứng minh rằng ( Ax,By ) II (Cz,Dt) và ( Ax,Dt ) II ( By,Cz ). 

b) Tứ giác ABTT’ là hình gì? 

c) Chứng minh AA' + CC' — BB' + DD'. 

Giao tuyến song song (dạng 3): 

Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD với đáy là hình thang ABCD có AD II BC,AD — 2 BC. Gọi E 
là trung điếm AD và o là giao điếm của AC và BE. 

a) Gọi / là một điểm nằm trong đoạn thẳng oc. (a) là mặt phẳng qua I và song song vói (SBE). 
Tìm thiết diện của hình chóp vói mặt phang (a). 

b) Gọi K là một điểm trên đoạn thẳng AO. (Ị3) là mặt phẳng qua K và song song với ( SBE ). 
Tìm thiết diện của hình chóp với mặt phang (Ị3). 

Bài 2: Cho tứ diện ABCD , gọi 61 , 62,63 lần lượt là trọng tâm AABC, AACD, AADB. 

a) Chứng minh (G 1 G 2 G 3 ) II ( BCD ). 

b) Tìm thiết diện của tứ diện ABCD với mặt phang (G 1 G 2 G 3 ). 

Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành tâm o có /16' = a,BD — b. ASBD là 
tam giác đều. Một mặt phang (a) di động song song vói mặt phang ( SBD ) và qua điểm / trên 
đoạn AC. 

a) Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (a) (phân biệt trường hợp / thuộc đoạn AO 
và / thuộc đoạn oc ). 

b) Tính diện tích thiết diện theo a, b và X — AL 
Hình lăng trụ - Hình hộp: 

Bài 1: Cho lăng trụ ABC.A'B'C'. Gọi H là trung điểm của A'B'. 

a) Chứng minh CB' song song vói mặt phẳng ( AHC' ). 

b) Tìm giao điểm của AC' với ( BCH). 

c) Mặt phẳng (a) qua trung điểm của CC' và song song với AH và CB'. Xác định thiết diện của 
lăng trụ với (a). 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 59/78 





<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


Bài 2: Cho lăng trụ ABC.A'B'Ơ. 

a) Tìm giao tuyến của ( AB'C' ) và ( BA'C '). 

b) Gọi M, N lần lượt là hai điểm bất kì trên AA! và BC. Tìm giao điểm của B'C' với mặt phang 
(. AA'N ) và giao điểm của MN vói mặt phẳng (AB'C'). 

Bài 3: Chứng minh rằng trong hình hộp, tổng bình phương của bốn đường chéo bằng tổng bình 
phương tất cả các cạnh. 

5 CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

Câu 1. Trong không gian cho hai mặt phẳng, có mấy vị trí tương đối của hai mặt phẳng này? 

A. 4. B. 1 . c. 2. D. 3. 

Câu 2. Chọn khẳng định đúng? 

A. Qua một điếm nằm ngoài một mặt phang, tồn tại duy nhất một mặt phang song song với 
mặt phang đã cho. 

B. Qua một điểm nằm ngoài một mặt pliẳng, có vô số mặt pliẳng song song với mặt phẳng đã 
cho. 

c. Qưa một điểm bất kỳ, tồn tại duy nhất một mặt phẳng song song với một mặt phẳng cho 
trước. 

D. Qua một điểm bất kỳ, có vô số mặt phẳng song song với một mặt phẳng cho trước. 

Câu 3. Cho hai mặt phang (a) và (/3). Lúc đó (o) và (/3) song song với nhau khi và chỉ khi 

A. trong mặt phang (/3) tồn tại đường thắng a sao cho a II (ơ). 

B. trong mặt phẳng (/3) tồn tại hai đưòng thẳng ữi, a 2 sao cho ữi II (ơ) và a 2 II (a). 

c. trong mặt phẳng (/3) tồn tại hai đường thẳng « 1 , a 2 cắt nhau sao cho Gp II (o?) và a 2 II (a). 
D. trong mặt phang (a) tồn tại hai đường thắng ữi, a 2 sao cho ữi II (/3) và a 2 II (/3). 

Câu 4. Trong các điều kiện sau, điều kiện nào kết luận mặt phẳng (o?) song song vói mặt phẳng 

03 )? 

A. (a) II ( 7 ) và (/3) II ( 7 ) (vói ( 7 ) là mặt phang nào đó). 

B. (a) II a và (a) II b vói a, b là hai đường thẳng phân biệt thuộc (/3). 

c. (a) II a và (o?) II b với a, b là hai đường thẳng phân biệt cùng song song với (/3). 

D. (a) II a và (a) II b với a, b là hai đường thắng cắt nhau thuộc (/3). 

Câu 5. Cho đưòng thẳng d song song với mặt phẳng (a). Có bao nhiêu mặt phẳng đi qua d và 
song song vói (ơ)? 

A. 1 . B. 0 . c. 2 . D. Vô số. 

Câu 6 . Tìm mệnh đề đúng? 

A. Nến hai mặt phang (a) và (/3) song song với nhau thì mọi đường thắng nằm trong mặt phang 
(ơ) đều song song với (/3). 

B. Nếu hai đường thẳng song song với nhau lần lượt nằm trong hai mặt phẳng phân biệt (a) 
và (/3) thì (a) song song với (/3). 

c. Nếu hai mặt phẳng (a) và (/3) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng 
(ơ) đều song song với mọi đường thẳng nằm trong (/3). 

D. Qua một điểm nằm ngoài mặt phẳng cho trước ta vẽ được một và chỉ một đường thẳng song 
song với mặt phẳng cho trước đó. 

Câu 7. Cho hai mặt phẳng (P) và (()) song song với nhau. Khẳng định nào sau đây sai? 

A. Mỗi đưòng thẳng nằm trong (P) đều song song với đường thắng bất kỳ trong (Q). 

B. Nếu mặt phẳng (P) cắt (P) thì (P) cũng cắt ( Q ) đồng thời các giao tuyến song song với 
nhau. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 60/78 





* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


c. (P) và (Q) không có điểm chung. 

D. Mọi đường thẳng nằm trong (P) đều song song với (Q). 

Câu 8. Cho hai đường thẳng a và ì) chéo nhau. Có bao nhiêu cặp mặt phẳng song song với nhau 
lần lượt chứa a và 6? 

A. 2. B. 1. 

c. Vô số. D. Không có cặp mặt phang nào. 

Câu 9. Tìm mệnh đề đúng? 

A. Hai mặt phang cùng đi qua một đường thắng thì chúng cắt nhau theo giao tuyến là đường 
thẳng đó. 

B. Hai mặt phang phân biệt lần lượt đi qưa hai đường thắng chéo nhau thì chúng song song 
vối nhau. 

c. Hai mặt phẳng phân biệt cùng đi qua hai đường thẳng song song thì chúng song song với 
nhau. 

D. Nếu một mặt phẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song thì nó cũng cắt mặt phẳng còn 

lại. 

Câu 10. Cho các mệnh đề sau: 

(1) Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì chúng song song với nhau. 

(2) Hai mặt phẳng cùng song song với một mặt phẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. 

(3) Bất kì đường thẳng nào cắt một trong hai mặt phẳng song song thì nó cũng cắt mặt phẳng 
còn lại. 

Số mệnh đề sai là 

A. 0 . B. 1. c. 2. D. 3. 

Câu 11. Đặc điếm nào sau đây là đúng vối hình lăng trụ? 

A. Đáy của hình lăng trụ là hình bình hành. 

B. Hình lăng trụ có tất cả các mặt song song với nhau, 
c. Hình lăng trụ có tất cả các mặt bên là hình bình hành. 

D. Hình lăng trụ có tất cả các mặt là hình bình hành. 

Câu 12. Trong hình hộp (hoặc lăng trụ, hoặc hình chóp cụt) đoạn thẳng nối hai đỉnh mà hai 
đỉnh đó không cùng nằm trên một mặt nào của hình lăng trụ (hoặc lăng trụ, hoặc hình chóp cụt), 
là đường chéo của nó. Tìm mệnh đề đúng. 

A. Hình lăng trụ có các đường chéo đồng quy. 

B. Hình hộp có các đường chéo đồng quy. 

C. Hình chóp cụt có các đường chéo đồng quy. 

D. Hình lăng trụ tứ giác có các đường chéo đồng quy. 

Câu 13. Phát biểu nào dưới đây là định lí Thales trong không gian? 

A. Ba mặt phang song song chắn trên hai cát tuyết song song các đoạn thắng tương ứng bằng 
nhau. 

B. Ba mặt phẳng song song chắn trên hai cát tuyết song song các đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ. 

C. Ba mặt phẳng song song chắn trên hai cát tuyết bất kỳ các đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ. 

D. Ba mặt phẳng song song chắn trên hai cát tuyết bất kỳ các đoạn thẳng tương ứng bằng 
nhau. 

Câu 14. Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b lần lượt nằm trên hai mặt phẳng song song (a) 
và (/3). Điểm M không nằm trên (a) và không nằm trên (/3). Có tất cả bao nhiêu đường thắng đi 
qua M cắt cả a và b. 

A. 0 . B. 1. c. Vô số. D. 4. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 61/78 





<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


Câu 15. Cho hai mặt phẳng song song (a) và (/3), đường thẳng a II (a). Có mấy vị trí tương đối 
của a và (/3)? 

A. 1 . B. 2. c. 3. D. 4. 

Câu 16. Trong các điền kiện sau, điều kiện nào kết luận đường thắng a song song vói mặt phang 

(i 3 )? 

A. a II b và b c (P). B. a II b và b II (P). 

c. a II (Q) và (Q) 11 (P). D. a c (Q) và (Q) II (P). 

Câu 17. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng. 

A. Nếu (a) II (/3) và a c (a), b c (/3) thì a II b. 

B. Nếu (a) II (/3) và a c (a), b c (/3) thì a và b chéo nhau, 

c. Nếu a II b và a c (a), b c (/3) thì (a) II (/3). 

D. Nếu ( 7 ) n (a) = a, ( 7 ) n (Ị3) = b và (a) II (/3) thì a II b. 

Câu 18. Cho hai mặt phẳng song song (P) và (Q). Hai điểm M, N lần lượt thay đổi trên (P) 
và (Q). Gọi / là trung điếm của MN. Tập hợp các điểm / là 

A. đường thắng song song song và cách đều (P) và (Q). 

B. mặt phang song song và cách đều (P) và (Q). 
c. một mặt phang cắt (P). 

D. một đường thẳng cắt (P). 

Câu 19. Trong hình hộp (hoặc lăng trụ, hoặc hình chóp cụt) đoạn thắng nối hai đỉnh mà hai 
đỉnh đó không cùng nằm trên một mặt nào của hình lăng trụ (hoặc lăng trụ, hoặc hình chóp cụt), 
là đường chéo của nó. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Các đường thắng chứa các cạnh đường chéo của hình chóp cụt đồng quy. 

B. Các đường thẳng chứa các cạnh bên của hình chóp cụt đồng quy. 
c. Các đường thắng chứa các cạnh bên của hình hộp đồng quy. 

D. Các đường thẳng chứa các cạnh đường chéo của hình lăng trụ đồng quy. 

Câu 20. Trong các mệnh đề san, mệnh đề nào đúng? 

A. Các mặt liền kề của một hình hộp nằm trên những mặt phang song song với nhau. 

B. Các mặt đối diện của một hình lăng trụ tứ giác nằm trên những mặt phẳng song song với 
nhau. 

c. Các mặt đối diện của một hình hộp nằm trên những cặp mặt phẳng song song . 

D. Các mặt đối diện của một hình lăng trụ tứ giác nằm trên những cặp mặt phẳng song song. 

Câu 21. Trong hình hộp (hoặc lăng trụ, hoặc hình chóp cụt) đoạn thắng nối hai đỉnh mà hai 
đỉnh đó không cùng nằm trên một mặt nào của hình lăng trụ (hoặc lăng trụ, hoặc hình chóp cụt), 
là đường chéo của nó. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Tổng bình phương tất cả các đường chéo của hình lăng trụ tứ giác bằng tống bình phương 
tất cả các cạnh của hình lăng trụ tứ giác đó. 

B. Tổng bình phương tất cả các đường chéo của hình lăng trụ bằng tổng bình phương tất cả 
các cạnh của hình lăng trụ đó. 

c. Tổng bình phương tất cả các đường chéo của hình hộp bằng tổng bình phương tất cả các 
cạnh của hình hộp đó. 

D. Tổng bình phương tất cả các đường chéo của hình chóp cụt bằng tổng bình phương tất cả 
các cạnh của hình chóp cụt đó. 

Câu 22. Hình chóp cụt ngũ giác có 

A. 15 cạnh. B. 10 cạnh. c. 6 đỉnh. D. 15 đỉnh. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 62/78 





* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


6 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Dạng 1: Xét sự song song của hai mặt phang 

Câu 23. Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trên một mặt phẳng. Mệnh 
đề nào sau đây đúng? 

A. (ADF) II (BCE). B. (ADC) II (BEF). c. (AEF) II (BCD). D. (ABF) II (DCE). 

Câu 24. Cho hình chóp tam giác S.ABC. Gọi M, N, p lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, 
SB và sc. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. (MNP) j| (SAB). B. (MNP) II (SAƠ). c. (MNP) II (SCB). D. (MNP) II (ABC). 

Câu 25. Cho hình chóp tam giác S.ABC. Gọi I, J, K lần lượt là trọng tâm của các tam giác 
SAB, SBC và SCA. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. (IJK) II (SAB). ' B. (IJK) II (SAC). c. (IJK) II (ABC). D. (IJK) II (SCB). 
Câu 26. Cho hình lập phương ABCD.A!B'C'D'. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. (AB'Ư) II (A'BC). B. (AB'Ơ) II (A'C'B). c. (AB'Ư) II (ƠBD). D. (AB'Ư) II (A'BD). 

Câu 27. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. (ABCD) II (ẢB ơư). B. (AA'ƯD) II (BB'C'C). 

c. (AAỈơá) II (BB D'D). D. ( AA'B'B ) II (DƠƠC). 

Câu 28. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N. p lần lượt là 
trưng điểm của các cạnh SA, AD và BC. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. (MNP) II (SCD). B. (MNP) II (SBD). c. (MNP) II (SAC). D. (MNP) II (SBC). 

Câu 29. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi A', B', C', D' lần lượt là trưng 
điểm của các cạnh SA, SB, sc, SD. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. A'B' II (SAD). B. A'ơ II (SBD). c. (A'C ơ) II (ABC). D. A'C' II BD. 

Câu 30. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD, AD II BC và AD — 2 BC. Gọi 
E, F lần lượt là trưng điểm các cạnh SA, AD. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. (BEẼ) II (SAC). B. (BEF) II (SAD). c. (BEF) II (ACD). D. (BEF) II (SCD). 

Câu 31. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang (AB II CD) và AB — 2 CD. Gọi I, J lần 

lượt là trưng điếm SB và AB. Mặt phang nào song song vói mặt phang (SAD)7 
A. (SJC). B. (ICB). c. (IJB). ' D. (IJC). 

Câu 32. Trong mặt phẳng (P) cho hình bình hành ABCD, qua a, b, c, d lần lượt vẽ bốn đường 
thắng a, b, c, d đôi một song song với nhau và không nằm trên (P). Mặt phang song song với mặt 
phang (b, c) là 

A. (a, b). B. (a,c). C. (a,d). D. (d, b). 

Câu 33. Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J, K lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC, ACD, ABD 
và M, N là trung điểm các cạnh BD,CD. Khắng định nào đúng? 

A. (IJK) II (BCD). B.'(DJK) II (ABC), c. (KMN) II (ABC). Đ. (IJK) \\ (AMD). 

Câu 34. Cho chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi I, J, K lần lượt là trưng điểm các 
cạnh SA, SB, SC. Khi đó mặt phang (ABCD) song song với mặt phang nào? 

A. (UK). B \lJCD). C. (JKDA). D. (SIK). 

Câu 35. Cho chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi M, N lần lượt là trung 
điếm các cạnh SA,CD. Khi đó mặt phang (OMN) song song với mặt phang nào? 

A. (SAD). B. (SAB). C. (SBC). ' D. (SBD). 

Câu 36. Cho chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M,N,P lần lượt là trưng 
điếm các cạnh AB, BC, SB. Khi đó mặt phang (MNP) song song với mặt phang nào? 

A. (SBC). B. (SAC). ' C. (SAD). Đ. (SCD). 

Câu 37. Cho chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi M,N,P,Q lần lượt 
là trưng điếm các cạnh SA, SD, AB, ON. Khi đó điều khắng định nào sau đây là sai? 

A. (MON) II (SBC). B. ( MOP) II (SBC), c. MN II (ABCD). D. (MON) II (ABC). 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 63/78 





<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


Câu 38. Cho hai hình bình hành ABCD tâm o và ABEF không thuộc cùng một mặt phẳng, 
có cạnh chung AB. Khi đó mặt phang ( ADF ) song song với mặt phang nào? 

A. (OBE). B. (OBC). c. (BCE). ' D. (OEF). 

Câu 39. Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không thuộc cùng một mặt phẳng, có cạnh 
chung AB. Kết quả nào sau đây đúng? 

A. BC II (AEF). B. FD II (BEF). c. (CEF) II (ABD). D. (AFD) II (BCE). 

Câu 40. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Khẳng định nào sai? 

A. (A'BD) II ( CB'D' ). B. (AB'Ư) II (A'BD). c. B'D' lí (BCD). D. (DA'Ơ) II (B'AC). 

Dạng 2: Thiết diện song song với một mặt phang cho trước 

Câu 41. Cho tứ diện ABCD có G là trọng tâm của tam giác BCD. Gọi o là điểm tùy ý nằm 
trong đoạn thắng AG, mặt phang (a) đi qua o và song song với mặt phang ( BCD ). Thiết diện 
của tứ diện ABCD cắt bởi mặt phang (<ỵ) là hình gì? 

A. Hình tam giác. B. Hình thang cân. c. Hình bình hành. D. Hình ngũ giác. 

Câu 42. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, M là điểm bất kỳ nằm trong 
đoạn thắng sc . Mặt phang (a) đi qua M và song song vối mặt đáy. Thiết diện của hình chóp 
S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (a) là hình gì? 

A. Hình tam giác. B. Hình ngũ giác. c. Hình bình hành. D. Hình thang cân. 

Câu 43. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, M là điểm bất kỳ nằm trong 
đoạn thắng sc. Mặt phang (a) đi qua M và song song với mặt phang ( SAB ). Thiết diện của 
hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phang (a) là hình gì? 

A. Hình tam giác cân. B. Hình ngũ giác. c. Hình bình hành. D. Hình thang. 

Câu 44. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, M là điểm bất kỳ nằm trong 
đoạn thắng sc. Mặt phang (a) đi qua M và song song vói mặt phang ( SBD ). Thiết diện của 
hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phang (a) là hình gì? 

A. Hình tam giác. B. Hình ngũ giác. c. Hình bình hành. D. Hình thang cân. 

Câu 45. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi M là điểm bất 
kỳ nằm trong đoạn thắng so. Mặt phang (a) đi qua M và song song vói mặt đáy. Thiết diện của 
hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phang (a) là hình gì? 

A. Hình tam giác. B. Hình ngũ giác. c. Hình bình hành. D. Hình thang cân. 


Dạng 3: Xét sự song song của hai mặt phang 

Câu 46. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm o. Mặt pliẳng (P) đi qua o và 
song song với mặt phang (SBC), cắt cạnh SA tại M. Khắng định nào sau đây đúng? 

A. SM = 2 MA. B. SM = MA. c. SM = \mA. D. SM = \mA. 

2 3 

Câu 47. Cho hai hình bình hành ABGD và ABEF không nằm trong một mặt phẳng. Gọi o , 
O' lần lượt là tâm hình bình hành ABCD và ABEF. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. 00' II (ADF). B. 00' II (BCE). c. (ADF) II (BCE). D. CE II (AOO'). 

Câu 48. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi E , F lần lượt là 

trung điểm của SD và BC. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. (EOF) II (SBC). B. (EOF) II (SAB ). c. (EOF) II ( SCD ). D. (EOF) II (SAD). 

Câu 49. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi M, N, p , Q lần 
lượt là trung điếm của SA, SD, AB và ON. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. PQ II (SBC). B. MQ II (SBC). c. PN II (SBC). D. (NOD) II (SBC). 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 64/78 





* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


Câu 50. Cho ba mặt phẳng (o), (/5), ( 7 ) song song với nhau. Hai đường thẳng d và d' cắt ba 
mặt phẳng ấy theo thứ tự tại A, B, c và A', B', ơ. Biết AB — 2, BC = 3 và A'C' — 10. Tính 
độ dài đoạn thắng B'C'. 

A. B'C' — 3. B. B'C' = 6 . C.B'C' = A. D. B'C' — 15. 

Câu 51. Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' . Gọi M, N, p, Q lần lượt là trung điểm các cạnh 
AC, AA 1 , A'ơ, BC. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. (MNP) II (BƠA r ). B. ( MNQ) II (Ấ'B'C). c. ( NQP) II (CA'B'). D. (MNP) II (A'CƠ). 
Câu 52. Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C'. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BB' và cơ. Gọi 
A là giao tuyến giữa hai mặt phang (AMN) và (A!B'Ơ). Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. A II AB. B. A II AC. C. A II BC. D. A II AA. 

Câu 53. Cho hình lập phvtơng ABCD.A'B'C'D', AC cắt BD tại o còn A'C' cắt B'D' tại O'. 
Mặt phang (AB'D') song song với mặt phang nào dưới đây? 

A. (A'OƠ). B. (BDƠ). c. (BDA'). D. (BƠD). 

Câu 54. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' . Gọi M là trung điểm cạnh AB. Gọi d là giao 

tuyến của hai mặt phang (AB'Ơ) và (A'BC). Xét các mệnh đề sau: 

(I) d II BC. 

(II) CB' II (AMƠ). 

(III) mp(M,d) II mp(BCƠ). 

Số mệnh đề đúng là 

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. 

Câu 55. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có I, J, K lần lượt là trung điếm các cạnh 
BC, DD', A!B'. Khẳng định nào sai? 

A. (IJK) II (A'BD). B. (IJK) II (B'ưc). c. (A'BD) II (B'D'C). D. (AB'Ư) II (A'BD). 

Câu 56. Cho chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi I, J, K lần lượt là 
trung điểm các cạnh SA, SB, sc. Mặt phang (IJK) cắt mặt phang (SCD) theo giao tuyến KL. 
Khắng định nào sau đây đúng? 

A. KL II CD. ^ B. IK II (SBD). c. (KCD) II (IAB). D. KL II AC. 

Câu 57. Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành tâm o. Gọi M, N, p, Q lần lượt là trung 
điếm các đoạn SA, SD, AB, ON. Khắng định nào sai? 

A. (MON) II (SBC). B. (SAD) II PQ. C (SBC) II ON. D. (SBC) II PQ. 

Câu 58. Cho hình hộp ABCD.Ả B'ơ D' .Gọ i E,F, J,K,M,N lần lượt là trung điểm các cạnh 
BC, CD, Dư, ƯA', Ả'B', B B. Khẳng định nào đúng? 

A. Các điếm E, F, J, K, M, N thuộc cùng một mặt phang. 

B. EF II CA'. 

c. (EFNJ) II (BDƯB'). 

D. Các điểm E, F, J, K, M, N không thuộc cùng một mặt phang. 

Câu 59. Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không thuộc cùng một mặt phang, có cạnh 
chung AB. Gọi M, N lần lượt là trung điếm các cạnh AD, BC. Các điếm I, J, K theo thứ tự là 
trọng tâm các tam giác ADF,ADC,BCE. Khắng định nào sau đây đúng? 

A. (BNK) II (IMJ). B .'(IJK) II (ABEE). 

c. (IKMNÍ II (CDEF). D. (IJK) II ( CDEF ). 

Câu 60. Cho hình chóp S.ABC. Gọi M là trung điểm của SB, mặt phang (o) đi qua M và song 
song vói mặt phang (ABC) cắt SA, SC lần lượt tại N, p. Khắng định nào đúng? 

A. (a) (MNP). B. MP cất BC. ' c. MN cắt AC. ' D. MP II BC. 

Câu 61. Trong mặt phang (P) cho hình bình hành ABCD, qua A, B, c, D lần lượt vẽ bốn 
đưòng thắng a, b, c, d đôi một song song với nhau và không nằm trên ( p ). Một mặt phang cắt a, 
b, c, d lần lượt tại bốn điểm A', B', C', D'. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. AA' + CỜ= BB' + Dư. B. cơ + BB' = AA' + Dư. 

c. AB + A'B' = CD + ơư. D. AD + A'D' = BC + B’ơ. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 65/78 





<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


Câu 62. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Một mặt phẳng đồng thời song song 
với AC và SB lần lượt cắt các đoạn thẳng SA, AB, BC, sc, SD, BD tương ứng tại M, N, E, F, I, J. 
Khắng định nào đúng? 

A. Ba đường thẳng NE,AC,MF đôi một cắt nhan. 

B. Ba đường thắng NE, AC, MF đôi một song song, 
c. Ba đường thẳng NE, AC, MF đồng phẳng. 

D. Cả ba khắng định trên đều sai. 

Câu 63. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'. Gọi I, K, G lần lượt là trọng tâm các tam 
giác ABC, A'B'C, ACC. Khi đó hai mặt phẳng ỰKG ) và ( BB'C'C ) 

A. song song với nhan. 

B. cắt nhan theo giao tuyến song song với BB'. 
c. cắt nhan theo giao tuyến song song với Bơ. 

D. cắt nhan theo giao tuyến song song với B'C. 

Câu 64. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'. Gọi I, K, G lần lượt là trọng tâm các tam 
giác ABC,A'B'C',ACƠ. Khẳng định nào sau đây sai? 

A. (A'GK) II (AIB'). ' B. (A'GK) cắt (AIB'). 

c. KG II (.BCƠB '). D. IG II Bơ. 

Dạng 4: Thiết diện song song với một mặt phang cho trước 

Câu 65. Cho hình hộp ABCD.A'B'ơD'. Gọi I là trung điểm của cạnh AB. Thiết diện của hình 
hộp cắt bởi mặt phang (IB' D') là hình gì? 

A. Hình tam giác. B. Hình thang. c. Hình bình hành. D. Hình lục giác. 

Câu 66 . Cho hình hộp ABCD.A'B'ơD'. Gọi / là trung điểm của cạnh AB, (o?) là mặt phẳng 
đi qua / và song song với mặt phang ( BDD'). Thiết diện của hình hộp cắt bởi mặt phang (a) là 
hình gì? 

A. Hình tam giác. B. Hình thang. c. Hình bình hành. D. Hình ngũ giác. 

Câu 67. Cho hình hộp ABCD.A'B'ơD'. Thiết diện của hình hộp cắt bởi mặt phang (a) đi qua 
một cạnh của hình hộp là một đa giác. Đa giác đó là hình gì? 

A. Hình tam giác. B. Hình thang. c. Hình bình hành. D. Hình ngũ giác. 

Câu 68 . Cho hình lăng trụ ABC.A'B'ơ. Gọi M là trung điểm của cạnh A'B'. Mặt phẳng (a) 
đi qua M và song song với mặt phang ( A'BC ). Thiết diện của hình lăng trụ cắt bởi mặt phang 
( a ) là hình gì? 

A. Hình tam giác. B. Hình thang. c. Hình bình hành. D. Hình chữ nhật. 

Câu 69. Cho hình hộp ABCD.A'B'ơD'. Gọi M là điểm nằm trên cạnh Aơ (M không trùng 
với các điếm A và ơ), mặt phang (<ỵ) đi qua M và song song vói mặt phang ( BDD' ). Thiết diện 
của hình hộp cắt bởi mặt phang (a) là đa giác (Jrff). số cạnh của (J^f) là bao nhiêu? 

A. 3. B. 4. c. 5. D. 6. 

Câu 70. Cho hình chóp S.ABCD có tất cả các cạnh bằng nhau, M là điểm bất kỳ trên cạnh 

CD (M không trùng vói các điếm c và D). Mặt phang (<ỵ) đi qua M và song song với mặt phang 
(SBC). Thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (a) là hình gì? 

A. Hình tam giác đều. B. Hình tam giác cân. c. Hình thang cân. D. Hình thoi. 

Câu 71. Cho hình vuông ABCD và tam giác đều SAB nằm trong hai mặt phang khác nhau. 
Gọi M là điếm di động trên đoạn AB (M không trùng vói các điếm A và B ). Mặt phang (a) 
đi qua M và song song vói mặt phang (SBC). Thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt 
phang (a) là hình gì? 

A. Hình tam giác đều. B. Hình bình hành. c. Hình thang. D. Hình vuông. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 66/78 





* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


Câu 72. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi M là điểm bất 
kỳ trên đoạn thắng so ( M không trùng với s và O). Mặt phang (<ỵ) đi qua M và song song với 
mặt phang (SAD). Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phang (a) là hình gì? 

A. Hình tam giác. B. Hình thang. c. Hình bình hành. D. Hình ngũ giác. 


Câu 73. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (đáy lớn là AD). Gọi M là điểm 
bất kỳ trên cạnh sc ( M không trùng vói các điếm s và C). Mặt phang <ỵ đi qua M và song song 
với mặt phang ( SAB ). Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phang a là hình gì? 

A. Hình tam giác. B. Hình tứ diện. c. Hình ngũ giác. D. Hình tứ giác. 


Câu 74. Cho tứ diện ABCD có G là trọng tâm tam giác BCD. Mặt phẳng (o?) đi qua G và song 

AK 

song vói mặt phang ( ABC ), cắt AD tại K. Tính tỉ lệ 


A. 


AK 

ĨÕD 


1 

3' 


B. 


AK 

ĨÕD 


2 

3' 


c. 


KD 

ẨK 


KD 


1 

2 ' 


_ AK 
' ĨÕD - l ' 


Dạng 5: Xét sự song song của hai mặt phang 

Câu 75. Cho tứ diện ABCD. Gọi / là trung điểm của BC , M là điểm trên cạnh DC . Một mặt 
phang (a) qua M, song song vói BC và AI. Gọi p, Q lần lượt là giao điếm của (a) vối BD và 
AD. Xét các mệnh đề sau: 

(I) MP II BC. 

(II) MQ II AC. 

(III) PQ II AI. 

(IV) ( MPQ ) II (ABC). 

Số các mệnh đề đúng là 

A. 4. B. 3. c. 2. D. 1. 

Câu 76. Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF có tâm lần lượt là o, O' và không cùng nằm 
trong một mặt phang. Gọi M là trung điếm của AB. Xét các mệnh đề sau: 

(I) (ADF) II (BCE). 

(II) (. MOO') 11 (ADF). 

(III) (MOO'ì II (BCE). 

(IV) (ABC) II (BDF). 

Chọn câu đúng trong các câu sau. 

A. Chỉ (I) đúng. B. Chỉ (I), (II) đúng, 

c. Chỉ (I), (II), (III) đúng. D. (I), (II), (III), (IV) đúng. 

Câu 77. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Gọi G, G' lần lượt là trọng tâm hai tam giác BDA' và 
B'D'C. Xét các mệnh đề sau: 

(I) (BDA!) II (B'ƯC). 

(II) Đường chéo AC' đi qua hai điểm G và G'. 

(III) G và G' chia đoạn thắng AC' thành ba phần bằng nhau. 

Chọn câu đúng trong các câu sau. 

A. Chỉ (I) đúng. B. Chỉ (I), (II) đúng, 

c. (I), (II), (III) đều đúng. D. (I), (II), (III) đều sai. 

Câu 78. Cho hình bình hành ABCD. Gọi Bx , Cy, Dz lần lượt là các tia đi qưa B, c, D song 

song với nhau, cùng nằm về một phía và không nằm trong mặt phang ( ABCD ). Một mặt phang 

(a) đi qua A và cắt Bx, Cy, Dz lần lượt tại B', C' , D' vói BB' = 2, DD' — 4. Tính độ dài đoạn 
CỚ. 

A. Cơ = 3. B. Cơ = 4. c. Cơ = 5. D. cơ = 6. 

Câu 79. Cho hai hình bình hành ABCD và ABMN thuộc hai mặt phẳng khác nhau. Gọi II. K 
lần lượt chia các đoạn MB , DA theo cùng tỉ số n (n / !)• Khi n thay đổi, đường thắng HK luôn 
song song với mặt phang cố định nào? 

A. (AMC). ' B. (ABC). c. ( MNC ). D. (BDN). 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 67/78 










<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


Câu 80. Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành. Gọi I, J,K lần lượt là trung điểm các 
cạnh SA, SB, sc. Mặt phang IJK cắt mặt phang ( SCD) theo giao tuyến KL, đường thắng CJ 
cắt DI tại M, BI cắt CL tại N. Khắng định nào sai? 

A. (SMN) II (ABC). B. (SMN) II (IJK). c. SM II AB. D. SN II AB. 

Câu 81. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' cạnh a. Trên AB, cơ, ơư, AA' lần lượt lấy các điểm 
M, N, p, Q sao cho AM = ƠN = ƠP = AQ = X (0 < X < à). Để (MNP) II (A'BƠ) thì X bằng 
bao nhiêu? 

a a a 2 a 

A. X — —. B. X = c. X — —. D. X = 9 . 

2 3 4 3 

Câu 82. Cho hình hộp ABCD.A'B'ơD' cạnh a. Trên AB, cơ, ơD', AA' lần lượt lấy các điểm 
M, N, p, Q sao cho AM = ƠN = ƠP — AQ = X (0 < X < a). Gọi R, s lần lượt là trung điểm 
các cạnh BC, A'D'. Mặt phang (MNP) luôn chứa một đường thắng cố định là đường thắng 
A A'B. ' B. RS. 

c. đi qna s song songg với A'C. D. đi qna R song song vói Aơ. 

Câu 83. Cho hình lăng trụ ABC.A'B'ơ. Gọi M, N, p là 3 điểm lần lượt nằm trên ba đoạn 

AB l , Aơ, B'C sao cho = C -^ 7 = = X. Để (MNP) II (A'BƠ) thì X bằng bao nhiêu? 

’ ’ AB' AC CB' „ _ 

1 1 2 ^ 1 

A. X = -. B. X = -. c. X = —. D. X = -. 

2 3 3 4 


Dạng 6: Thiết diện song song với một mặt phắng cho trước 

Câu 84. Cho tứ diện ABCD có G là trọng tâm của tam giác BCD. Gọi o là trung điểm của 
đoạn thắng AG. Thiết diện của tứ diện cắt bởi mặt phang đi qua o và song song với mặt phang 
(ABC) là tam giác MNP. Gọi Sị, Sỵ lần lượt là diện tích của hai tam giác MNP và ABC. Tính 

tỉ sò 

A% = - B. — = — c. ^ = - D. — = - 

' s 2 6' ' s 2 36' ' s 2 3' ' s 2 9' 

Câu 85. Cho tứ diện ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a, điểm G là trọng tâm của tam giác 
BCD. Gọi (P) là mặt phang đi qua G và song song vói mặt phang (ABC). Tính diện tích s của 
thiết diện tạo bởi mặt phang (P) và tứ diện ABCD. 


A . s = 


*V3 


B. s = 


l V3 


c. s = 


’V3 


D. s = 


'V3 


12 4 9 6 

Câu 86. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông tâm o, cạnh a, các cạnh bên đều bằng 
2 a. Gọi (a) là mặt phang đi qua o và song song vói mặt phang (SAB). Tính chu vi p của thiết 
diện tạo bởi mặt phang (<ỵ) và hình chóp S.ABCD. 

A.P= S “' B.p = h. c.p=% D .p=m. 

2 2 2 2 

Câu 87. Cho hình chóp S.ABC có M là điếm di động trên cạnh SA sao cho ——- = k, với 
“ ^ , SA 

0 < < l,í: G 1. Gọi (<ỵ) là mặt phang đi qua M và song song vối mặt phang (ABC). Tìm k 

đế mặt phang (<ỵ) cắt cắt hình chóp theo một thiết diện có diện tích bằng nửa diện tích của tam 


giác ABC. 
A. k = 


B. k = 


Vĩ 

2 ' 


c. k = 


D. k = 


V 2 

2 ' 


ĐÁP ÁN 


l.D 

2.A 

3.C 

4.D 

5.A 

6.A 

7.A 

8 .B 

9.D 

10.C 

ll.c 

12. B 

13. c 

14. B 

15. B 

16. D 

17. D 

18. B 

19. B 

20. c 

21 . c 

22.A 

23. A 

24. D 

25. c 

26. c 

27.C 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 68/78 



































































































* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


28.A 

29. c 

30. D 

31. D 

32. c 

33. A 

34. A 

35. c 

36. B 

37. D 

38. c 

39. D 

40. B 

41. A 

42. c 

43. D 

44. A 

45. c 

46. B 

47.D 

48. B 

49. D 

50. B 

51. B 

52. c 

53. B 

54. c 

55. D 

56. A 

57.B 

58. A 

59. D 

60. D 

61. B 

62. B 

63. A 

64. B 

65. B 

66. c 

67.C 

68. B 

69. B 

70. c 

71. c 

72. B 

73. D 

74. c 

75. B 

76. c 

77.C 

78. D 

79. c 

80. B 

81. A 


82. B 

83. B 

84. B 

85. c 

86. B 

87. D 


§5. PHÉP CHIẾU SONG SONG. HÌNH BlỂư DIẼN của 
MỘT HÌNH KHÔNG GIAN 

Câu 1. Cho mặt phẳng (a) và các đường thẳng dị, d 2 , ds có tính chất như sau: dị II (a), CỈ 2 c (a), 

<?3 cắt (a) tại M. Phương của đường thắng nào có thể làm phương chiếu trong phép chiếu song 
song lên (a)? 

A. dị. B. d-2- 

c. d 3 . D. Không có đường thắng nào thỏa. 

Câu 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang đáy lớn AB. Mặt phẳng nào san 
đây có thể làm mặt phang chiếu trong phép chiếu song song theo phương AB1 
A. (SAB). ' B. ( ABCD ). c (SCD). D. (SAC). 

Câu 3. Hình chiếu của một đường thẳng lên phép chiếu song song 

A. chỉ có thế là một đường thắng. 

B. có thể là một đường thắng hoặc một điểm. 

C. có thể là một đường thắng hoặc một đoạn thắng. 

D. có thể là một đường thẳng hoặc một tia. 

Câu 4. Một phép chiếu song song biến đoạn thẳng AB thành đoạn thẳng A'B' và đoạn thẳng 

CD thành đoạn thắng C'D'. Tính chất nào sau đây của AB và CD không phải lúc nào cũng đúng 
đối với A’B’ và ơơl 

A. AB = CD. B. AB II CD. 

C. AB, CD nằm trên cùng một đường thắng. D. AB cắt CD. 

Câu 5. Một phép chiếu song song biến góc xOy thành góc x'0'y'. Với số đo nào của góc xOy thì 
khẳng định xOy — x'Oy' luôn đúng? 

A. 180°. B. 90°. c. 60°. D. 45°. 

Câu 6. Cho tam giác đều ABC có ảnh A'B'C' qua một phép chiếu song song. Đường cao AH 
của tam giác ABC có hình chiếu là A'H'. Khi đó, A'H' là 
A. đường cao của tam giác A'B'C'. B. đường trung tuyến của tam giác A'B'C'. 

c. đường phân giác của tam giác A'B'C' . D. đường trung trực của cạnh B'C'. 

Câu 7. Hình chiếu song song của hình vuông có thể là hình nào trong các hình sau? 

A. Tứ giác. B. Hình thang cân. C. Hình thang vuông. D. Hình bình hành. 

Câu 8. Hình chiếu song song của một hình chữ nhật không thể là hình nào trong các hình sau 
đây? 

A. Hình thang với hai đáy không bằng nhau. B. Hình bình hành. 

C. Hình chữ nhật. D. Hình vuông. 

Câu 9. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Hình chiếu song song của mọi hình vuông không nằm trong mặt phang song song với phương 
chiếu, đều là hình vuông. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 69/78 











































































































































































































<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


B. Hình chiếu song song của mọi hình chữ nhât không nằm trong mặt phẳng song song với 
phương chiếu, đều là hình chữ nhật. 

c. Hình chiếu song song của mọi hình bình hành không nằm trong mặt phang song song với 
phương chiếu, đều là hình bình hành. 

D. Hình chiếu song song của mọi hình thoi không nằm trong mặt phẳng song song vói phương 
chiếu, đều là hình thoi. 

Câu 10. Chọn mệnh đề đúng? 

A. Hình chiếu song song của mọi tam giác không nằm trong mặt phang song song với phương 
chiếu đều là tam giác. 

B. Hình chiếu song song của mọi tam giác đều không nằm trong mặt phang song song với 
phương chiếu đều là tam giác đều. 

c. Hình chiếu song song của mọi tam giác vuông không nằm trong mặt phẳng song song với 
phương chiếu đều là tam giác vuông. 

D. Hình chiếu song song của mọi tam giác cân không nằm trong mặt phẳng song song với 
phương chiếu đều là tam giác cân. 

Câu 11. Cho các mệnh đề sau 

(1) Phép chiếu song song biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay 
đổi thứ tự ba điểm đó. 

(2) Phép chiếu song song biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm bất kỳ nằm trên một mặt 
phang. 

(3) Phép chiếu song song có thể biến ba điểm thẳng hàng thành một điểm. 

Số mệnh đề đúng là 

A. 0 . B. 1 . c. 2. D. 3. 

Câu 12. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 

A. Phép chiếu song song biến hai đưòng thắng song song thành hai đưòng thắng song song hoặc 
trùng nhau. 

B. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng bất kỳ. 
c. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng bất kỳ thành hai đường thẳng song song. 

D. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng trùng nhau thành hai đưòng thẳng song song. 

Câu 13. Hình chiếu song song của một đưòng thẳng theo phương không trùng với đường thẳng 
đó là 

A. một tia. B. một đường thắng, c. một đoạn thắng. D. một điếm. 

Câu 14. Một đoạn thẳng có thể là hình biểu diễn của hình nào trong các hình cho bởi các phương 
án dưới đây? 

A. Một đường thẳng. B. Một đường tròn. c. Một tia. D. Một điểm. 

Câu 15. Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể là 
A. hai đưòng thắng chéo nhau. B. hai tia cắt nhau, 

c. hai đường thắng trùng nhau. D. hai đường thắng song song. 

Câu 16. Hình biểu diễn của hình thoi có thể là 

A. hình thang. B. hình tam giác. c. hình bình hành. D. hình tứ giác. 

Câu 17. Cho các mệnh đề sau 

(1) Hình chiếu song song của hai đường thắng cắt nhau có thể song song vói nhau. 

(2) Hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhau có thể cắt nhau. 

(3) Hình chiếu song song của hai đưòng thẳng cắt nhau có thể trùng nhau. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 10/18 





* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


(4) Hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhan có thể chéo nhan. 

Số mệnh đề sai là 

A. 1. B. 2. c. 3. D. 4. 

Câu 18. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề san. 

A. Một đường thắng có thể song song vói hình chiếu song song của nó. 

B. Một đường thắng có thể cắt hình chiếu song song của nó. 

c. Một đường thẳng có thể trùng với hình chiếu song song của nó. 

D. Một đường thẳng có thể chéo với hình chiếu song song của nó. 

Câu 19. Hình chiếu của một đường tròn qua một phép chiếu song song cho trước có thể là hình 
nào trong các hình sau đây? 

A. Là một đường tròn hoặc một đường elip hoặc một đoạn thắng. 

B. Là một đường tròn, 
c. Là một đường elip. 

D. Là một đường tròn hoặc một đưòng elip hoặc một đoạn thẳng hoặc một điểm. 

Câu 20. Qua một phép chiếu song song cho trước, một đường thắng song song với hình chiếu 
của nó thỏa điều kiện nào sau đây? 

A. Đường thắng đó không song song với phương chiếu và cũng không song song với mặt phang 
chiếu. 

B. Đường thẳng đó song song với phương chiếu. 

c. Đường thắng đó không song song với phương chiếu nhưng song song với mặt phang chiếu. 
D. Đưòng thẳng đó không song song với phương chiếu. 

Câu 21. Hình chiếu của một hình chữ nhật qua một phép chiếu song song cho trưóc không thế 
là hình nào trong các hình sau đây? 

A. Tam giác vuông. B. Hình bình hành. c. Hình chữ nhật. D. Hình vuông. 

Câu 22. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. Hình chiếu song song của điếm M thuộc mặt phang chiếu (P) là điếm M. 

B. Hình chiếu song song của đường thẳng a nằm trong mặt phang chiếu (P) là đường thắng a. 
c. Hình chiếu song song của đường thẳng b cắt mặt phẳng chiếu (P) tại điểm B là đường thẳng 
đi qua B. 

D. Hình chiếu song song của đường thẳng b cắt mặt phẳng chiếu (P) tại điểm B là đường thẳng 
không đi qua B. 

Câu 23. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. Một hình bình hành có thế coi là hình biếu diễn của một hình bình hành. 

B. Một hình bình hành có thể coi là hình biểu diễn của một hình chữ nhật. 

c. Một hình bình hành có thế coi là hình biếu diễn của một hình thang cân với đáy lớn gấp hai 
lần đáy bé . 

D. Một hình bình hành có thể coi là hình biểu diễn của một hình thoi. 

Câu 24. Cho mặt phang (P) và đường thẳng d cắt (P), điểm A thuộc (P). Tìm hình chiếu song 
song của điểm A trên (P) theo phương d. 

A. Giao điếm của d và (P). B. Điếm Aỉ khác A thuộc d. 

c. Điểm A. D. Điểm A' khác A thuộc (P). 

Câu 25. Cho mặt phẳng (P) và đường thẳng d cắt (P), đường thẳng m song song với d. Tìm 
hình chiếu song song của đưòng thắng m trên (P) theo phương d. 

A. Đường thắng m. B. Đưòng thắng d. 

c. Giao điểm của d và (P). D. Giao điểm của m và (P). 

Câu 26. Cho mặt phẳng (P) và đưòng thẳng d cắt (P), đường thẳng m nằm trong mặt phẳng 
(P). Tìm hình chiếu song song của đường thẳng m trên (P) theo phương d. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 71/78 





<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


A. Đường thẳng d. B. Đường thẳng m. 

c. Giao điểm của m và (P). D. Giao điểm của d và (P). 

Câu 27. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Đa giác nằm trong mặt phang song song với phương chiếu thì có hình chiếu là đường thắng. 

B. Đa giác nằm trong mặt phang song song với phương chiếu thì có hình chiếu là đoạn thắng, 
c. Đa giác nằm trong mặt phẳng song song với phương chiến thì có hình chiếu là một điểm. 
D. Đa giác nằm trong mặt phẳng song song với phương chiếu thì có hình chiếu là đa giác với 
số cạnh ít hơn đa giác ban đầu một cạnh. 

Câu 28. Cho hình chóp S.ABCD. M là một điểm bất kỳ trên SB. Mặt pliẳng ( ADM ) cắt sc 
tại N. Một cách xác định N như sau: Kẻ đường thắng d qua M và song song với BC. Cách xác 
định trên không đúng vói trường hợp nào sau đây? 

A. ABCD là hình vuông. B. ABCD là hình thang đáy lớn AB. 

c. ABCD là hình thoi. D. ABCD là hình chữ nhật. 

Câu 29. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang đáy lớn AB. Mặt phẳng (a) cắt 
SA, SB , sc, SD lần lượt tại M, N, p, Q. Gọi E là giao điếm của AD và BC, F là giao điểm của 
MQ và NP. Hãy chỉ ra thứ tự vẽ hình biểu diễn đúng. 

A. Chấm các điếm M, N, p, Q trên các cạnh tương ứng — y Xác định E — AD n BC — y Xác 
định p = MQ n NP. 

B. Chấm các điếm M,N,P trên các cạnh tương ứng — y Kẻ PQ song song vói CD — y Xác 
định các điểm E, F theo đề. 

c. Chấm các điểm M,N,P trên các cạnh tương ứng — y Xác định E — AD n BC — y Xác 
định Q = SD n ME, F = MQ n NP. 

D. Chấm các điểm M,N,P trên các cạnh tương ứng — y Xác định E — AD n BC và p = 
SE nNP —> Xác định Q = FM n SD. 

Câu 30. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang đáy lớn AB. Mặt phẳng (a) cắt 
SA, SB , sc, SD lần lượt tại M, N, p, Q. I là giao điểm của MN và PQ. Hãy chỉ ra thứ tự vẽ 

hình biếu diễn đúng. 

A. Chấm các điếm M , N, p, Q trên các cạnh tương ứng — y Xác định giao điếm I theo đề bài. 

B. Chấm các điếm M,N,P trên các cạnh tương ứng — y Kẻ PQ song song với CD — y Xác 
định / theo đề bài. 

c. Chấm các điểm M , p trên các cạnh tương ứng — y Kẻ đường thẳng d qua s, song song với 
AB và lấy điểm I / S — y Xác định Q — IP n SD, N — IM n SB. 

D. Chấm điểm M trên SA — y Kẻ đường thắng d qua s, song song vói AB và lấy điểm I / S 
—> Xác định N = IM n SB — y Kẻ MQ II AD, NP II BC. 

Câu 31. Trong những định lý san đây, định lý nào luôn đúng khi ta áp dụng đối với một hình 
trong không gian và hình chiếu song song của hình đó. 

A. Định lý Pytago. B. Định lý Tliales. c. Định lý hàm số sin. D. Định lý hàm số cos. 

Câu 32. Trong những mối quan hệ giữa các cặp đối tượng sau đây, mối quan hệ nào được bảo 
toàn qua phép chiếu song song? 

A. Hai tam giác đồng dạng. B. Hai tam giác bằng nhau, 

c. Hai hình vuông bằng nhau. D. Hai đường tròn cùng bán kính. 

Câu 33. Cho tam giác ABC có hình chiếu song song là tam giác A'B'C'. Gọi G, H, /, o lần lượt 
là trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn nội tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC 
có hình chiếu song song lần lượt là G',H',1',0'. Trong các điếm G, H, 1,0, điếm nào luôn bảo 
toàn được tính chất của mình qua phép chiếu song song? (chẳng hạn H là trực tâm của tam giác 
ABC thì H' cũng là trực tâm tam giác A'B'C' .) 

A. Điểm H, I. B. Điểm G, o. c. Chỉ có điểm G. D. Chỉ có điểm o. 

Câu 34. Cho tứ diện ABCD , gọi M là trung điểm của đoạn AD. Tìm hình chiếu song song của 
điểm M trên ( BCD ) theo phương AC. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 12/18 





* Quan hệ song song ử Thầy NGUYÊN NGỌC DUNG 


Tel: 0976 071 956 


A. Trung điểm của đoạn thẳng CD. B. Trung điểm của đoạn thẳng BC. 

c. Trung điểm của đoạn thắng BD. D. Điểm M. 

Câu 35. Cho tứ diện ABCD, gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Tìm hình chiếu song song 
của điếm G trên ( BCD ) theo phương AD. 

A. Trung điểm của đoạn thắng BC. B. Điếm G. 

c. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. D. Trọng tâm của tam giác BCD. 

Câu 36. Cho hình chóp S.ABCD , có đáy ABCD là hình bình hành. Tìm hình chiếu song song 
của tam giác SAC trên ( SAD ) theo phương AB. 

A. Đoạn thẳng AC. B. Tam giác ABC. c. Tam giác SAD. D. Đoạn thẳng AD. 

Câu 37. Cho hình chóp S.ABCD , có đáy ABCD là hình thang với AD — 2 BC. Gọi M,N lần 
lượt là trung điếm của các đoạn thắng SA, SB. Tìm hình chiếu song song của hình thang ABCD 
trên ( SAD ) theo phương MN. 

A. Đoạn thẳng BC. B. Đoạn thẳng AD. 

C. Hình bình hành ABNM. D. Hình thang ABCD. 

Câu 38. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'. Tìm hình chiếu song song của hình bình hành 
ABB A' trên ( BCC'B ') theo phương AC. 

A. Hình bình hành ACC'A'. B. Đoạn thẳng cc 1 . 

C. Đoạn thẳng B'C'. D. Hình bình hành BCƠB'. 


Câu 39. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Tìm hình chiếu song song của tam giác A' cơ trên 
( ADD'A') theo phương AB. 

A. Tam giác ADD'. B. Tam giác A'DD'. c. Đường thẳng AC. D. Đường thẳng Dư. 

Câu 40. Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi M là trung điểm 
của đoạn thắng sc. Tìm hình chiếu song song của đoạn thắng SM trên ( ABCD ) theo phương 
SA. 

A. Đoạn thắng AC. B. Đoạn thắng AB. c. Đoạn thẳng CD. D. Đoạn thẳng AO. 

Câu 41. Cho hình chóp S.ABCD , có đáy là tứ giác lồi ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm 
của các cạnh SB, SD và d là giao tuyến của hai mặt phang ( AMN ) và ( ABCD ). Tìm hình chiếu 
song song của đường thắng d trên ( SMN ) theo phương AB. 

A. Đường thẳng BD. B. Đường thẳng MN. c. Đường thẳng SB. D. Đường thẳng SD. 

Câu 42. Hình chiếu của một hình clip không the là hình nào trong các hình sau? 

A. Elip. B. Hình tròn. C. Đoạn thắng. D. Nửa hình tròn. 

Câu 43. Cho hình thang ABCD nằm trên mặt phẳng (a). Biết hình chiếu theo phương l của 
hình thang lên mặt phang (P) là một đoạn thẳng. Hãy chọn khắng định đúng. 

A. («) II (p\ ■ ' ' ' B. («)=>). 

c. I II (a) hoặc l c (a). D. ỉ là phương bất kỳ. 

Câu 44. Hình chiếu của tứ diện ABCD lên một mặt phang (P) theo phương chiếu AB (AB 
không song song vối (P) là 

A. hình tam giác. B. hình tứ giác. C. đoạn thắng. D. hình thang. 

Câu 45. Cho hình hộp ABCD.A'B'CD'. Trên các cạnh AA', BC lần lượt lấy các điểm M và N 
không trùng với các đỉnh của hình hộp. Trong hình bình hành A'B'C'D' lấy một điếm p. Thiết 
diện của hình hộp khi cắt bởi mặt phang (MNP) là 
A. hình tam giác. B. hình tứ giác. C. hình ngũ giác. D. hình lục giác. 

Câu 46. Hình nào dưới đây không phải là hình biểu diễn của một tứ diện? 



GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 13/18 









<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


Câu 47. Trong các hình sau, hình nào 




Câu 48. Trong các hình sau, hình nào 


à hình biểu diễn của hình ngũ giác đều? 




à hình biểu diễn của hình lục giác đều? 



Câu 49. Cho hai mặt pliẳng (o) và (/3) cắt nhau. Tam giác ABC nằm trên mặt phẳng (o). Tam 
giác A'B'C' là hình chiếu song song của tam giác ABC theo phương chiếu ỉ (l không song song với 

Ị B ,JC KA 

(/?)). Gọi /, J, K lần lượt là giao điểm của B'C r , ƠA' và A'B' vói (o). Tính —— ■ ■ 

v ~ v ' IC JA KB 

A. ị. B. ị. c. 3. D. 1. 

6 2 

Câu 50. Cho hai mặt phẳng (o) và (/3) cắt nhau. Tam giác ABC nằm trên mặt phẳng (o). Tam 
giác A'B'C' là hình chiếu song song của tam giác ABC theo phương chiếu l (l không song song 
với (/?)). Gọi G, G' lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và A'B'C' . Tính GG'. 

A. GG' = ị {AA! + BB' + CC'). B. GG' = \aA! + %BB' + ịcc'. 

3 v ’ 3 3 2 

c. GG' = 2 AA' + IbB' + \cơ. D. Gơ = l (AA' + BB’ + CC'). 

3 2 3 3 v ; 

Câu 51. Cho lục giác đều ABCDEF. Trong trường hợp nào sau đây thì hình chiếu song song 
của lục giác đều trên là một lục giác đều? 

A. Mặt phang chứa lục giác đều song song mặt chiếu. 

B. Mặt phẳng chứa lục giác đều song song phương chiếu. 

c. Mặt phang chứa lục giác đều cắt mặt chiếu theo giao tuyến chứa một trong các cạnh của 
lục giác đều. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 74/78 































* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


D. Mặt phẳng chứa lục giác đều cắt mặt chiếu theo giao tuyến chứa một trong các chíờng chéo 
của lục giác đều. 


Câu 52. Cho tam giác ABC vuông tại A có đuờng cao AH. Hình chiếu song song của tam giác 

H'B' 

ABC là tam giác A'B'C' và H’ là hình chiếu của H. Biết AB = 5 a, AC = 12a, tính tỷ lệ 


A. ị. 
12 


B. 


\/Ĩ5 


H'C' 


c. “ 

144 


D. 


25 

169' 


Câu 53. Có 4 hình chiến song song như sau: Tam giác (1), Hình vuông (2), Hình ngũ giác (3), 
Hình lục giác (4). Hình nào có thê là hình chiếu của một hình lập phương? 

A. Hình (1), hình (2). B. Hình (2), hình (4). c. Hình (3), hình (4). D. Hình (1), hình (4). 


Câu 54. Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi M là trung 
điếm của đoạn sc và N là giao điếm của đường thắng SD và ( ABM ). Tìm hình chiếu song song 
của điểm N trên ( ABCD ) theo phương so. 

A. Điểm o. 

B. Trung điểm của đoạn thẳng OD. 

c. Điểm p thuộc đoạn thắng OD sao cho 01) — 30 p. 

D. Điểm D. 


Câu 55. Cho hình chóp S.ABCD , có đáy là hình thang ABCD với AD song song với BC. Gọi 
G là trọng tâm của tam giác ,571 1) và M là giao điếm của đường thắng Sỉ) và ( GBC ). Tìm hình 
chiếu song song của M trên ( SAB ) theo phương BC. 

A. Trung điểm của đoạn SA. 

B. Điểm G. 

c. Điểm N thuộc đoạn thẳng SA sao cho SN — 2 AN. 

D. Điểm M. 

Câu 56. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'. Gọi M, M’ lần lượt là trung điểm của các 
cạnh BC,B'C' và / là giao điếm của dường thắng A'M và (AƯC). Tìm hình chiếu song song 
của I trên (A'B'Ơ) theo phương BB'. 

A. Trung điểm của đoạn thắng A'M'. B. Trọng tâm của tam giác A'B'C'. 

c. Điểm A'. D. Điểm M'. 


Câu 57. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, BC , trên cạnh 
BD lấy điếm p sao cho BP = 2 PD. Mặt phang (MNP) cắt mặt phang (ACD) theo giao tuyến 
d. Tìm hình chiếu song song của đường thắng d trên ( BCD ) theo phương AD. 

A. Đường thẳng DN. B. Đường thẳng CD. c. Đường thẳng BD. D. Điểm M. 


Câu 58. Hình biểu diễn của một hình hộp theo phương chiếu là một đường chéo của hình hộp 
lên một mặt phang không song song với phương chiếu đó là 
A. hình lục giác. B. hình bình hành. c. hình vuông. D. hình lục giác đều. 


Câu 59. Cho hình hộp ABCD.AiBịCiDị. Gọi A là đường thẳng cắt cả hai đường thẳng ACi 
và BA\ đồng thời song song với B\D\. Gọi I, J lần lượt là giao điếm của A vói AC\ và BAị. 


, IA 
Tính ỊCỈ' 

A. ị. 

3 




D. 2. 


Câu 60. Cho tứ diện ABCD và M là điểm bất kì thuộc miền trong của tam giác BCD. Gọi B ', 
ữ, D' lần lượt là hình chiếu song song của M theo các phương AB. AC, AD lên các mặt (ACD). 


(. ABD ), (ABC). Tính 
A. 1. 


MB' | Mơ | MD' 
~ÃB + ~ÃC + AD ' 




D. 3. 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 75/78 











<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN NGỌC DŨNG 


ITel: 0976 071 9561 


Câu 61. Cho tứ diện ABCD và M là điểm bất kì thuộc miền trong của tam giác BCD. Gọi B ', 
C', D' lần lượt là hình chiếu song song của M theo các phương AB. AC, AD lên các mặt (ACD). 

M B' Mơ Mư 

( ABD ), (ABC). Tìm giá trị lớn nhất của — — ■ — — ■ — . 

K v ' AB AC AD 

A. 1. B. ị. c. ị. D. 3. 

9 3 


ĐÁP ÁN 


l.c 

2.D 

3.B 

4.A 

5.A 

6.B 

7.D 

8.A 

9.C 

10. A 

11. c 

12. A 

13. B 

14. B 

15. D 

16. c 

17. B 

18. D 

19. A 

20. c 

21. A 

22. D 

23. c 

24. c 

25. D 

26. B 

27. B 

28. B 

29. D 

30. c 

31. B 

32. A 

33. c 

34. A 

35. D 

36. c 

37. B 

38. D 

39. B 

40. D 

41. A 

42. D 

43. c 

44. A 

45. c 

46. D 

47.A 

48. B 

49. D 

50. D 

51. A 

52. c 

53. B 

54. B 


55. c 

56. A 

57. B 

58. A 

59. c 

60. A 

61. B 



§6. ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 

Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành và o là giao điểm của AC và 
BD. 

a) Tìm giao tuyến của (SAC) và ( SBD ). 

b) Gọi M là điểm thuộc cạnh SD. Tìm giao điểm N của đường thẳng BM và mặt phẳng (SAC). 

Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thang có đáy lớn là AB. Lấy điểm M trên 
cạnh sc và điếm N trên cạnh SD. 

a) Tìm giao tuyến của (SAC) và ( SBD ). 

b) Tìm giao tuyến của (. MAD ) và (SBC). 

c) Tìm giao điểm của đường thẳng CN và mặt phẳng ( SAB ). 

Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi M, N là trung điểm 
SA, SD. 

a) CMR: MN II (SBC) và (SCB) II (OMN). 

b) ( OMN ) cắt AB tại / và DC tại J. CMR IJMN là hình thang. 

c) Đường thẳng qua hai cạnh bên hình thang này cắt nhau tại E. Chứng minh SE II ( ABCD ). 

Bài 4: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi M, N lần lượt là trung 
điểm của SA và SD. 

a) CMR: (SBC) II ( MNO ). 

b) Mặt phẳng ( MNO ) cắt AB tại p và CD tại Q. Chứng minh: MNPQ là hình thang. 

c) Các đường thẳng qua hai cạnh bên này cắt nhau tại I. Chứng minh SI II ( ABCD ). 

Bài 5*: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o, gọi M và K lần lượt 
là trung điếm của sc và BC, N là trọng tâm A ABC và F là giao điếm của AN và DC. 

a) Xác định giao tuyến của ( AMN ) và ( SAB ). 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 76/78 




























































































































































































































































* Quan hệ song song Thầy NGUYỄN NGỌC DUNG 


ITel: 0976 071 9561 


b) Tìm giao điểm / của SD và ( AMN ). 

c) Gọi E là giao điểm của so và AM. Chứng minh N, I, E thẳng hàng và NI II (SBC). 

S FKM 

d) Tính tỉ số —/—- (với Sfkm là ký hiệu diện tích của tam giác FKM, Sfai là ký hiệu diện 

Sfai 

tích của tam giác FAI). 

(Trích đề kiểm tra học kỳ I - THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa - 2015-2016) 
Bài 6 *: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với đáy lớn là AD và SA — SD. 

Gọi M, E lần lượt là trung điếm của CD, SB. Gọi (a) là mặt phang chứa EM và song song với 

đường thắng AD, (a) cắt các cạnh AB, sc lần lượt tại N và F. 

a) Xác định giao tuyến của ( SAD) và (SBC). 

b) Chứng minh: EM II (SAD) và (SAD) II (a). 

c) Xác định hình tính thiết diện MNEF. 

(Trích đề kiểm tra học kỳ I - THPT Bùi Thị Xuân - 2015-2016) 
Bài 7*: Cho hình chóp S.ABC. Gọi G,K lần lượt là trọng tâm của các A SAB và A SBC. Gọi 

H là trọng tâm A ABC. 

a) Chứng minh GK II (ABC). Tìm giao tuyến của (BGK) và (ABC). 

b) Chứng minh (GHK) II (SAC). 

c) Tìm thiết diện do mặt phang (GHK) cắt hình chóp. 

(Trích đề kiểm tra học kỳ I - THPT Chuyên Lê Hồng Phong - 2015-2016) 

Bài 8*: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành. Gọi E là điểm đối xứng của A 
qua D. Gọi G, K lần lượt là trọng tâm của A SAB và A SAE. Trên cạnh AB lấy điếm M sao cho 
AM — 2MB. Gọi o là giao điếm của AC và BE, gọi H là trung điếm cạnh SA. 

a) Chứng minh (BHD) II (SCE). 

b) Tìm giao tuyến của ( ABCD) và (CGK). 

c) Tìm thiết diện của (MKO) và hình chóp S.ABCD. 

d) Tìm giao điểm T của MK và (SAC). Tính tỉ số 7 -^ 7 . 

TK 

(Trích đề kiểm tra học kỳ I - Trung học thực hành ĐHSP - 2015-2016) 
Bài 9*: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD với AB II CD, AB > CD. AC cắt 
BD tại o, E là điếm trên cạnh sc sao cho EC — 2ES và E là trung điếm cạnh BC. 

a) Tìm giao tuyến của (SAB) và (SCD). 

b) Tìm giao tuyến của (AEF) và ( SCD ), suy ra giao điểm của EF và (SAD). 

c) Thiết diện của mặt phẳng (a) đi qua o, (a) II AD, sc và hình chóp S.ABCD. Thiết diện là 
hình gì? 

(Trích đề kiểm tra học kỳ I - THPT Phú Nhuận - 2015-2016) 
Bài 10*: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, đáy lớn AD — 3 BC. Gọi o là 
giao điểm của AC và BD, I là điểm thuộc cạnh AD thỏa DI — 2AI, J là điếm thuộc cạnh SD 
thỏa DJ = 2SJ. 

a) Chứng minh (SAB) II (CIJ). 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 11/18 







<É> Quan hệ song song # Thầy NGUYÊN ngọc dũng 


Tel: 0976 071 956 


b) Tìm giao tuyến của ( JBC ) và ( SAD ). 

c) Gọi M là điểm bất kỳ trên cạnh CD, N là giao điểm của SM và CJ, p là giao điểm của OM 
và AB, Q là giao điểm của OM và CI. Chứng minh SP II QN. 

d) Gọi E là giao điểm của AB và CD, F là giao điểm của EJ và sc , K là giao điểm của so và 

A T? Tínk FC . KS 

AF. Tính các tỉ số 

(Trích đề kiểm tra học kỳ I - THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 2015-2016) 


GV chuyên toán tại Quận 7 


Đăng kí học: 0976 071 956 


Trang 78/78 








